LÊ HẢI CHÂU 


DANH NHÂN TOÁN HỌC 
THẺ GIỚI 


(Tái bản lần thứ nhất) 


NHÀ XUẤT BẢN TRE 


VNMATH.COM 


INO2'HLVINNA 


LỜI NÓI ĐẦU 


Cuộc đời uà sự nghiệp của các nhà Toán học nối tiếng trên 
thế giới thực sự là những tấm gương sáng оё thái độ lao động 
cần cù, bền bt; không ngừng sáng tạo để khám phá những con 
đường mới đây chóng gai thu thách, ха thân cho khoa học cho 
đến giây phút cuối cùng сца cuộc đời; обі những đúc tính cao 
đẹp uê tình bạn chân thành, tỉnh thân nhân đạo cao са... 

Cuốn sách "DANH NHÂN TOÁN HỌC THẾ GIỚI" này 
nhằm giới thiệu những nét tiêu biểu оё cuộc đời оа sự nghiệp 
của các nhà toán học nối tiếng mà công trình khoa học cua họ 
đa đánh dấu những mốc phát triến са toán học từ thời trước 
công nguyên đến thời cận đại. 

Với mục tiêu là thiết thực phục vu bạn đọc có trình độ phổ 
thông оё toán nên cuốn sách chủ yếu giới thiệu các nhà toán 
học có tên trong chương trình toán phổ thông uà một số nhà 
toán học lối lạc như Lôbasepxbi, Galoa... mà cuộc đời uà sự 
nghiệp của họ có nhiều nét riêng độc đáo. 

Dë tiện uiệc tra cứu; tên các nhà toán học trong cuốn sách 
này được xếp theo vân chữ сіі kèm theo một số ánh của các 


nhà toán học. 


VNMATH.COM 


Nhà xuất bán Trẻ xin trân trọng giới thiệu cuốn sách 
"РАМН NHÂN TOÁN HỌC THẾ GIỚI" của tác giá Lê Hai 
Cháu. Mong rằng bạn đọc xa gần tìm thấy ó đây nhiều điều 
bố ích cho cuộc sống qua những tấm gương sáng của các nhà 
toán học nối tiếng trên thế giới. 


NHÀ XUẤT BẢN ТЕЁ 


АВЕТ, 
(NIELS HENRIK ABEL) 


Chúng ta đều biết phương trình bậc 
hai ах? + bx + с = 0 cố nghiệm là 


vì 
Xa Äb‡vÐ -4ас ngu A= bệ _ 4ac > 0. 


Các БП ИДЕ đại số bậc ba, bậc bốn 
đều được tìm ra nghiệm tổng quát. 
Nhưng liệu có tón tại một hệ thức cho 
phép tìm nghiệm của một phương trình 





đại số bậc 5 tổng quát hay không? 

Chính Abel là người đầu tiên đã chứng mình rằng phương 
trình đại số bậc năm tổng quát không thể có lời gidi (bằng căn 
thức). 

Abel sinh ngày 5 – 8 - 1802 tại Na Ủy, con trai thứ hai của 
một mục sư. Ông và bố của Abel là những người có học thức 
cao, còn Abel rất đẹp trai vì mẹ ông rất xinh đẹp. Tài năng 
của Abel phát triển khá nhanh. Năm 18 tuổi thì bố Abel mất, 
ông phải dạy học tư để lấy tiền giúp gia đình nghèo túng. 

Trong những năm khó khăn nhất của đời mình, Abel đã 


may mắn gặp được một người thầy rất tốt là Homboe, người 





đã tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần để giúp cho 
thiên tài của Abel. Nhờ Homboe mà một số công trình toán 
học của Abel được gửi tới một số nhà toán học có uy tín thời 
đó. 

Ngoài việc chứng minh phương trình đại số bậc năm tổng 
quát không thể có lời giải bằng căn thức, Abel còn nêu lên 2 
bài toán tổng quát có liên hệ chặt chẽ với nhau: 

1) Hay tìm tất са phương trình bậc tùy ý có thể giải được 
bằng các phép tính đại số. 

2) Quyết định xem một phương trình cho trước có thể giải 
được bằng các phép tính đại số hay không? 

Nhà toán học người Pháp Galoa khi đó mới 16 tuổi có dịp 
đọc công trình của Abel đã rất thán phục và nói rõ nhờ những 
gợi ý của Abel mà Galoa đã xây dựng lý thuyết về phép giải 
tổng quát các phương trình. 

Nhờ sự vận động của Homboe và các bạn của Abel năm 28 
tuổi ông mới được chính phủ Ма Uy cấp học bổng cho sang 
nghiên cứu ở nước ngoài, chủ yếu là 6 Pháp và Đức. Rất tiếc 
là Gauxơ khi nhận được công trình của Abel về phương trình 
đại số bậc năm đã không lên tiếng ủng hộ (giống như trường 
hợp Gauxơ không lên tiếng ủng hộ hình học phi Ơclit của 
Lôbasepxkl!). 

Abel có gửi sang Viện Hàn lâm Khoa học Pháp một luận 
văn về “tính chất tống quát của một lớp rất rộng các hàm siêu 
viêt”. Nhưng Logiängdrơ và Côsi có trách nhiệm giới thiệu 
với Viện Hàn lâm Pháp thì Logiăngdrơ chê là viết quá mờ 





khó đọc còn Côsi thì bận việc riêng nên bản luận văn đã bị 
xë хб! Mãi tới khi lãnh sự quán Na Uy vận động tìm lại bản 
thảo để Côsi giới thiệu với Viện Hàn lâm thì than ôi Abel đã 
mất được một năm rồi ! Đây là một công trình nghiên cứu vĩ 
đại về giải tích toán học mà nhà toán học Eemit đã phát biểu 
đây là dë tài cho các thế hệ đến 500 năm sau. 

Sống trong cảnh nghèo nàn và bệnh tật (lao phổi) khi ở 
Pari, đến 1827 thì hết hạn du học Abel trở về nước nhưng vẫn 
theo đuổi sự nghiệp khoa học lớn lao. Abel đã mất ngày 
6 - 4 – 1829 khi chưa tròn 27 tuổi. 

Một năm sau ngày Abel mất, Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, 
mới tặng ông giải toán học lớn. Thật là mia mai và đáng tiếc! 
Chính nhà toán học Pháp Jacôbi đã phàn nàn: không hiểu tại 
sao Viện Hàn lâm Khoa học Pháp hai năm trước đây lại không 
chứ ý tới phát minh vĩ đại về toán quan trọng nhất của thế kỷ 
này của Abel? 


VNMATH.COM 


ACSIMET 
(АКСНІМЕРЕ) 


NHÀ BÁC HỌC TOÀN ОІЁМ 

Học hình học ở lớp đầu phổ thông 
trung học, chúng ta đã biết tiên đề liên 
tục để đo đoạn thẳng, đó là tiên đề 
Aecsimet. 





Acsimet là nhà hình học, nhà cơ học, 
kĩ sư quân sự lỗi lạc của thế kỉ thứ 3 





- trước Công nguyên, sống ở đảo Xixin (nay 
thuộc nước Italia) tại thành phố Xiracudơ. 





Acsimet là con trai của nhà thiên văn Phiđi, tác giả cuốn 
sách về đường kính Mặt trời và Mặt trăng. Thời đó các gia 
đình giàu sang thường chăm lo cho con cái có một nền học 
vấn toàn điện mà trọng tâm là triết học và văn chương, còn 
toán học thì được coi là môn phụ. Thường họ chỉ học toán vì 
toán cần cho triết học. Gia đình Acsimet trái lại chăm lo con 
một cách đặc biệt. Bố ông đã đưa ông đi sâu vào toán và thiên 
văn là những lĩnh vực mà sau này ông có những sáng tạo vĩ 
đại nhất. 


10 





CÂU CHUYỆN ƠRÊCA ! 


Nhiều câu chuyện lí thú về ông đã được truyền lại tới ngày nay. 

“Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng са Quá đất lên”. Câu nói 
có về truyền thuyết đó mà người ta kể lại là của Acsimet khi 
ông phát minh ra đòn bẩy. 

Người ta cũng thường kể lại câu chuyện về việc Acsimet 
tìm ra định luật về vật nổi. Quốc vương Ghiêrôn yêu cầu 
Acsimet tìm cách kiểm tra lại một đồ vật bằng vàng mà nhà 
vua thuê đúc, xem có thật là nguyên chất hay không. Ông suy 
nghĩ hết ngày này qua ngày khác mà vẫn chưa tìm được cách 
kiểm tra. 

Một lần đang tắm ở sông ông chú ý đến sức đẩy của nước 
lên người mình. Thế là quên cả mặc quần áo ông vùng chạy 
lên và kêu to “Отёса!” (tức là tim га rôi). Súc đẩy của nước 
lên người ông đã gợi cho ông cách giải bài toán, và từ đó ông 
đã tìm ra định luật mang tên ông. 


ACSIMET, NHÀ THIÊN VĂN NỔI TIẾNG 


Trong cuốn “Tính toán hạt cát” Acsimet đã mô tả một dụng 
cụ mà ông đã sáng tạo để do đường kính của Mặt trời. Mục 
đích chính của cuốn sách này là chỉ ra phương pháp thuận 
tiện có thể biểu diễn các số lớn hơn số các hạt cát lấp đầy 
toàn bộ không gian vũ trụ. 

Acsimet cho rằng Quả đất nằm ở trung tâm vũ trụ và ông 
đã tính khoảng cách từ Quả đất đến Mặt trăng, từ Mặt trăng 
đến sao Kim, đến sao Thủy, đến Mặt trời, đến sao Hỏa, đến 


11 





sao Mộc, đến sao Thổ và cuối cùng đến những ngôi sao khác. 

Là nhà thiên văn nổi tiếng, Acsimet đã sáng tạo ra nhà vũ 
trụ với hình cầu rỗng quay do hệ thống máy móc bên trong, 
dùng để tạo lại chuyển động của Mặt trời, của Mặt trăng và 
của năm hành tỉnh. 


ACSIMET, NHÀ HÌNH HỌC LÓI LẠC 


Acsimet đã có nhiều phát minh lớn về toán học. Ông đã để 
lại nhiều tác phẩm như: “Về hình cầu và hình trụ”, “Vè độ đo 
các cung”, “Về uiệc cầu phương parabol”, “Về các đường xoắn 
бс”, v.V... 

Acsimet đã tính được diện tích nhiều hình, thể tích nhiều 
vật thể bằng một phương pháp dặc biệt, chứng 10 rằng ông đã 
có khái niệm khá rõ về phép tính vi tích phân, một bộ phận 
quan trọng của toán học hiện đại. Về mặt này ông đã di trước 
thời đại hàng 20 thế kỉ, vì mãi đến thế kỉ thứ 17 phép tính vi 
tích phân mới thực sự hình thành và phát triển với Lebnit và 
Niutơn. 

1, Tính diện tích của parabol phân 

Acsimet là người đầu tiên tìm 
ra phương pháp tính diện tích 
của parabol phân, chẳng hạn 
phần ABC giới hạn bởi parabol 
ABC và đường thẳng AC (Н.1) 

Qua trung điểm I của AC kẻ 





đường song song IBG với trục 


12 





của parabol. Acsimet khẳng định rằng diện tích phần parabol 
ABC bằng 15 lần điện tích tam giác ABC. 

Sau đây là phương pháp chứng minh cơ học của ông. Kẻ 
АБ // IB cắt tiếp tuyến CG tại R. Kéo đài CB cắt AR ở D trên 
đó đặt DE = DC. Bây giờ coi CE là đòn bẩy có thể quay xung 
quanh điểm D. Ta Кё MP qua điểm O tùy ý song song với GI. 


Theo tính chất của parabol mà Acsimet cho là đã biết, tức là 


РМ АС рс DE 
= = * 
BI= BG, thi NP = NM, DA = DR và PO AP DN DN (*) 


Nếu bây giờ trên đầu mút kia của đòn bẩy tại điểm E treo 
một đoạn TH = PO thì theo luật đòn bẩy mà Acsimet tự tìm 
ra, đoạn TH cân bằng với đoạn MP. Dãy tỉ số (*) chứng tô 
rằng khối lượng của hai đoạn thẳng đó tỉ lệ nghịch với các 
cánh tay đòn. Điều này đúng với mọi đoạn thẳng Кё trong 
tam giác ACR song song với IG. 

Do tam giác ACR gồm tất cả đoạn (tương tự PM) mà ta có 
thể kê trong tam giác và do phần parabol ABC gồm tất cả 
đoạn (tương tự PO) ở trong parabol nên tam giác ACR phải 
cân nặng như phần parabol sao cho trọng tâm của nó là E, 
ngoài ra D là trọng tâm chung của chúng. 

'Thật thế, trọng tâm tam giác ACR là K mà DK = + DC,Vì 
cánh tay đòn DE có treo phần parabol gấp 3 cánh tay đòn DK 
và do tam giác ACR cùng cân nặng như phần parabol nên 
tam giác phải nặng gấp ba phần parabol. Nhưng tam giác ACR 
gấp đôi tam giác Kết tức gấp bốn ABC. Vậy diện tích phần 
parabol ABC bằng 2 điện tích tam giác ABC. 





2. Thể tích hình cầu 

Acsimet đã chứng tó 
rằng hình trụ ngoại tiếp 
hình cầu lớn hơn Độ lần 
hình cầu (lớn, nhỏ ở đây là 
tương quan thể tích). 

Giả sử ABCD là hình 
tròn lớn của hình cầu 
(Н.2). Xét hình tròn lớn 
thú hai dựng trên đường 





kính BD và mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng của hình 
tròn thứ nhất, rồi hình nón đi qua hình tròn thứ hai này có 
đỉnh A và trục AC, đáy là hình tròn đường kính EI và cuối 
cùng xét hình trụ ЕТНС có {гис AC, đáy là hình tròn lớn ЕТ. 
Bây giờ nếu MQN là đường thẳng tùy ý song song với BD 
trong mặt phẳng hình tròn ABCD cắt hình tròn đó tại О và 7, 

cắt mặt xung quanh hình nón tại P và Q. Thế thì: 
ОР? + ПО? = UA? + UO? = АО? = AU.AC (к) 

(UP? + UO?) : UN? = (AU.AC): AC? = AU: АС | 

Vậy tỉ số của tổng (nói về diện tích) các hình tròn đường kính 
PQ, ZO và hình tròn đường kính MN bằng tỉ số của AU và AC. 
Bây giờ lại xét AC là cánh tay đòn của đòn bẩy với điểm 
tựa tại А và cánh tay доп kia AS bằng AC, sau đó các hình 
tròn đường kính PQ, ZO, chuyển động về S. Khi đó theo (*) 
chúng sẽ cân bằng với đường tròn MN treo tại tâm U của nó. 


14 


Vì hình trụ ЕІНС bao gồm hai hình tròn đó nên hình trụ 
cùng cân nặng bằng hình cầu và hình nón cùng treo tại điểm 
S. Do T là trọng tâm hình trụ nên ti số của hình trụ và tổng 
“nón và cầu” bằng tỉ số AS và AT, tức là 2: 1. Vậy hình nón và 
hình cầu cộng lại bằng nửa Sinh trụ. Nhưng шш nón bằng = 
hình trụ nên hình cầu bằng у hình trụ hay Z hình trụ nhỏ 
KLR@. 

Kết quả này có thể phát biểu cách khác như sau: hình cầu 
gấp bốn lần hình nón đáy bằng hình tròn lớn của hình cầu và 
đường cao băng bán kính. Từ đó Acsimet rút ra nhận xét là 
điện tích mặt cầu bằng bốn lần diện tích hình tròn lớn. Nếu 
mỗi hình tròn bằng tam giác đáy là chu vi hình tròn và đường 
cao là bán kính thì tương tự mỗi hình cầu phải bằng hình nón 
đáy là điện tích mặt cầu và đường cao là bán kính của nó. 

Acsimet đã chứng minh những kết quả trên trong cuốn 
“Về hình cầu ой hình try”. 

3. Những nghiên cứu khác về hình học 

Trong một hình lăng trụ đáy vuông có hình trụ nội tiếp mà 
đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông đáy lăng trụ, ta cắt lăng 
trụ bằng một mặt phẳng qua tâm đáy dưới và cạnh đáy trên. 
Ta sẽ được một khối giới hạn bởi mặt hình trụ, mặt phẳng cắt 
và mặt phẳng đáy. Khối này có thể tích bằng £ thể tích của 
lăng trụ. 


Acsimet đã nêu lên nhận xét trên vẫn bằng phương pháp cơ 


15 








học như các vấn đề ở trên rồi mới chứng minh chặt chẽ bằng 
hình học. 

Cuối cùng ông còn nêu thêm: 

Nếu trong một hình lập phương có hai hình trụ nội tiếp uới 
trục vuông góc thì thể tích của phân chung bằng Е thể tích 
của hình lập phương. 

Ngoài ra ông đã tính được: 

1) Thể tích khối phỏng cầu (sphéroide) 

2) Thể tích của parabôlôit phân quay 

3) Trọng tâm của parabôlôit phân quay cắt bởi mặt phẳng 
vuông góc với trục. 

4) Trọng tâm của nửa hình cầu 

5) Thể tích cầu phân 

6) Thể tích phông cầu phân 

7) Trọng tâm cầu phân 

8) Trọng tâm phong cầu phân 

9) Trọng tâm hypebôlôit phân quay. 

Acsimet đã chứng minh một cách chặt chẽ định lí về điện 
tích parabol phân bằng hai cách: cơ học và hình học. Trong 
tác phẩm “Về uiệc cầu phương parabol”, ông đã đánh giá tổng 
các dãy vô hạn bàng phương pháp giới hạn hoặc bằng “phương 
pháp epxilon”. Điều đó chứng tó ông đã có tư duy khá rõ về 
toán học hiện đại. Đối với Acsimet những diều trên được coi 
là “trò chơi trè con”. 


є 








NHỮNG TIỀN ĐỀ СОА ACSIMET 


Tiên аё “toàn thể lớn hơn bộ phận” của Ơclit cùng với bổ 
để của Acsimet là hoàn toàn đủ để đo điện tích các hình phẳng 
và thể tích các khối đa điện. Nhưng muốn đo cung và mặt 
cong thì phải có một số tiên аё khác. Làm sao có thể biết 
được độ đài đường tròn lớn hơn chu vi đa giác nội tiếp và nhỏ 
hơn chu vi đa giác ngoại tiếp? Vì thế Acsimet đã nêu lên một 
số tiên аё mới. 

Ông xét những đường cong phẳng giới nội nằm hoàn toàn 
về một phía của đường thẳng nối hai đầu mút của chúng, và 
những bề mặt giới hạn bởi đường cong nằm trong mặt phẳng 
đồng thời nằm hoàn toàn về một, phía của mặt phẳng đó. Ông 
gọi đường cong và bề mặt cùng loại này là “lồi cùng một phía” 
nếu tất cả các đoạn thẳng nối 2 điểm tùy ý của đường cong 
hoặc của bề mặt luôn nằm về một phía của đường cong hoặc 
của bề mặt đó, hoặc nằm trên chúng. Sau đó ông đưa ra một 
số tiên dé sau đây: 

1. Trong tất cả những đường nối hai điểm thì đường thẳng 
1а ngắn nhất. 

2. Nếu trong một mặt phẳng có hai đường cong lõi cùng 
phía mà cùng nối hai điểm, đồng thời một đường bao phu 
hoàn toàn đường Ёїа (chúng có thể trùng nhau ở một số đoạn) 
thì đường trước sẽ dài hơn đường sau. 

3. Trong tất cả những bë mặt giới hạn bởi cùng một đường 
cong phẳng thì bề mặt phẳng là nhỏ nhất. 


4. Giống như tiên đề 2 nhưng lại là bề mặt. 





5. Nếu hiệu hai độ dài của hai đường, hai diện tích của hai 
mặt, hoặc hai thể tích của hai uột thể không bằng nhau, được 
tăng lên một số lần đủ lớn thì hiệu đó có thế lớn hơn đại lượng 
cho trước cùng loại. 

Đó là “tiên đề Acsimet” nổi tiếng. 

Lần đầu tiên Acsimet đã định nghĩa diện tích xung quanh 
của hình trụ đứng và hình nón đứng bao hàm giữa lăng trụ 
nội tiếp và lăng trụ ngoại tiếp theo tiên để 4. 

Trong cả hai trường hợp ông đã xây dựng hình tròn mà diện 
tích bằng diện tích xung quanh của hình trụ hoặc hình nón. 
Trong trường hợp hình trụ chẳng hạn, bán kính hình tròn này 
bằng số trung bình nhân giữa đường cao và đường kính hình 
trụ. 

Bấy giờ Acsimet mới chuyển qua định nghĩa nổi tiếng về 
diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu, điện tích cầu phân và 
thể tích quạt cầu. 


VỀ ĐƯỜNG XOẮN ỐC 


Nếu một đường thẳng chuyển 
động đều xung quanh một điểm O 
cố định và đồng thời một điểm P 
chuyển động đều dọc theo đường 
thẳng phát xuất từ O thì điểm P đó 
vạch nên một đường xoắn ốc (H.3). 





Acsimet đã nêu lên trong tọa độ 


(H.3) 








cực tính chất đặc trưng của các điểm của đường xoắn ốc, sau 
đó xác định tiếp tuyến tại một điểm tùy ý của đường xoắn ốc 
và cuối cùng tìm diện tích phần mặt phẳng giữa hai bán kính 
tùy ý, giữa hai vòng xoắn liên tiếp hoặc ở trong vòng đầu tiên 
của đường xoắn ốc. 

Trên (H.3) ta thấy rõ là diện tích nêu ở trên nằm giữa hai 
tổng của các hình viên phân (“tổng trong” và “tổng ngoài”). 
Điều khó khăn duy nhất trong việc chứng minh là tính tổng của 
dày: 12+ 22+ 32+... + n2. б đây Acsimet đã nêu lên công thức: 
địa? + (2а? + (3a)? +... +(na#] = nna} + (na} + a(a + 2a + 3a +... + па) 


HÌNH “CON DAO NGƯỜI THỢ GIẦY” 


Xét hình “con dao người thợ giầy” giới hạn bởi ba nửa đường 
{гоп từng đôi tiếp xúc nhau (H.4) tại các đầu mút. Hình này 
bằng hình tròn đường kính BD. Đoạn BD chia hình thành hai 
phần: hai hình tròn nội tiếp trong hai phần đó bằng nhau. 
Acsimet dã nêu ra phương pháp biểu thị đường kính của hình 
tròn nội tiếp trong hình “con dao người thợ giầy” theo độ dài 
AC nếu cho biết tỉ số mà D chia doan АС. 


B 
А B6 
_ 
É 
€ D А 
(н.4) (H.5) 





Ngoài ra Acsimet còn trình bày một mệnh đề tuyệt уй. 
Kéo dài dây cung AB của một đường {гоп tùy ý một đoạn BC 
bằng bán kính và kẻ qua С đường kính FDE. Thế thì cung АЕ 
lớn gấp 3 cung BF (Н.5). Cách chứng minh rất đơn giản: 

ADE = DAB + ACD = ABD + BDC = 2BDC + BDC = 3 BDC 

Dựa vào mệnh đề này ta có thể chia một cung АЁ cho trước 
thành 3 phần bằng nhau như sau: kẻ đường kính EF rồi đoạn 
BC sao cho BC bằng bán kính r (chẳng hạn dùng thước trên 
có hai vạch cách nhau r) và CB kéo dài đi qua A. Khi đó cung 


а ` 1 ~ 
BR sẽ băng з cung АЕ. 


DỰNG ĐA GIÁC ĐỀU 7 CẠNH 

Acsimet đã nêu mệnh đề sau: 

Giả sử ta kẻ đường chéo BC của hình vuông ABDC (H.6) 
rồi từ D kẻ đường hoành DTEZ sao cho hai tam giác DTC và 
ZAE tương đương. Từ Т hạ TK vuông góc với AB. Gọi các 
đoạn thẳng ZA, AK, KB theo thứ tự là x,y,z. Ta sẽ được những 
định lí sau đây về diện tích: 

AB.KB = А7? hay (y + 2)2 = х? (1) 
ZK.AK = КВ? hay (x + y)y = 2? (2) 
Dë dàng chúng minh các mệnh 8 K A 2 


đề này bằng cách xét những tam giác ЕВЕ 


tương đương. Acsimet không nói gì 


Е 
về cách dựng dường hoành và các БА (H.6) 


đoạn x, y. Nhưng điều này không P Ç 


20 


VNMATH.COM 





khó hiểu nếu ta sử dụng thiết diện cônic. Thật thế, nếu đặt y 
+ z = a thì các phương trình (1) và (2) có thể viết: 

a(a — y) = х? (3) 

(х + y)y = (а ~ y) (4) 

Trong hệ tọa độ vuông góc 
thì phương trình (3) biểu thị 
một parabol, còn phương 
trình (4) biểu thị một 
hypebol. Hai đường cong này 
cắt nhau tại ba điểm nằm 
trong góc vuông thứ nhất. 

Đến dây Acsimet mới dựng 
tam giác АКН có cạnh đáy là 
AK = y và hai cạnh bên là 

bà АН = x và HK = z (H.7). Vẽ 
dường tron ngoại tiếp tam giác BHZ, Acsimet đã khẳng định 





rằng đoạn BH chính là cạnh của hình bảy cạnh nội tiếp trong 
đường tròn đó. 

Thật vậy, giả sử BHL⁄ZGEF là hình bảy cạnh đã dựng được 
và đường chéo BZ cắt HE và HG tại K và A, còn BG cắt HE tại 
T. Lại gọi các đoạn ZA, AK và КВ của đường chéo ZB là х,у và 
z. Thế thì ta cũng được AH = x, HK = z. Gọi œ là góc nội tiếp 
chắn cung mà đây là cạnh hình bảy cạnh. Từ ba tam giác đồng 
dạng ZHK, НАК và НТА (chúng có một góc bằng a và một góc 
bằng 20) suy ra các tỉ lệ thức: — =Y £. tuong duong 


х+у Z Xx ÿ+z 
уб1 (2) và (1). 


21 








ACSIMET, NHÀ CƠ HỌC VÍ ĐẠI 


Trong tác phẩm “Vé sự cân bằng cúa các hình phẳng” 
Acsimet lần đầu tiên đã trình bày một cách 1ӧріс và chặt chẽ 
định luật nổi tiếng về доп bẩy xuất phát từ một dãy tiên đề: 

“Hai đại lượng cân bằng nhau nếu các khoảng cách của 
chúng (đến điểm tựa của đòn bẩy) tí lệ nghịch обі trọng lượng”. 

Sử dụng định luật này có thể xác định trọng tâm của hình 
bình hành, hình tam giác và hình thang, trọng tâm của parabol 
phân, của phần diện tích parabol bao hàm giữa hai đường 
thẳng song song. 

Trong tác phẩm “Về сіс vât nối”, Acsimet bắt đầu đưa ra 
định luật về áp lực của chất lòng trên vật bị chìm trong nó mà 
ti trọng nhô hơn, bằng hoặc lớn hơn tí trọng của chất lòng. 

Như vậy Acsimet còn là một nhà cơ học vĩ đại. Rất nhiều 
sáng chế và phát minh cơ học của ông đã nổi tiếng trên thế 
giới như: cái vít Acsimet, hệ thống đòn bẩy, ròng rọc và đỉnh 
vít để nâng và chuyển các vật có khối lượng lớn, xác định 
thành phần hợp kim bằng cách nhúng vật tróng nước, v.v... 
Ông đã giải quyết dược nhiều vấn dé khó nhất của thời đó về 
khoa học và kĩ thuật. 


CÁC KHỐI ĐA ОЁМ NỬA ĐỀU 
Acsimet còn nghiên cứu các khối đa điện nửa đều giới hạn 
bởi: 
4 tam giác đều và 4 lục giác đều 


hoặc 8 tam giác và 6 hình vuông, 


22 











hoặc 6 hình vuông và 8 lục giác, 

hoặc 8 tam giác và 6 bát giác, 

hoặc 8 tam giác và 18 hình vuông, 

hoặc 12 hình vuông, 8 lục giác và 6 bát giác, 
hoặc 20 tam giác và 12 ngũ giác, 

hoặc 12 ngũ giác và 20 lục giác, 

hoặc 20 tam giác và 12 thập giác, 

hoặc 32 tam giác và 6 hình vuông, 

hoặc 20 tam giác, 20 hình vuông và 12 ngũ giác, 
hoặc 30 hình vuông, 20 lục giác và 12 thập giác. 


ACSIMET NHÀ YÊU NƯỚC NỒNG NÀN 


Acsimet là người yêu nước thiết tha. Ông đã tham gia bảo 
vệ quê hương chống bọn xâm lược La Mã, đã lãnh đạo việc 
xây dựng các công trình kĩ thuật phúc tạp và sáng chế vũ khí 
phục vụ kháng chiến. Nhà văn cổ Hi Lạp Plutarơ đã tả lại 
việc quân đội La Mã bị đánh trả ở thành phố Xiracudơ như 
sau: 

“Khi quân La Mã bắt đầu những cuộc tiến công từ trên đất 
liền cũng như trên biển, nhiều người dân Xiracudơ cho rằng 
khó có thể chống lại một đội quân hùng mạnh như vậy. Ácsimet 
liên cho mở các máy móc và vũ khí đủ các loại do ông sáng tạo 
ra. Thế là những tiếng động khủng khiếp, tới tấp giáng xuống 
đầu các đội quân đi bằng đường bộ. Cùng lúc đó có những 


23 











thanh xà nặng uốn cong giống hình chiếc sừng được phóng từ 
pháo đài, liên tiếp rơi xuống tàu địch. 

Tướng La Mã phải ra lệnh rút lui. Nhưng bọn xâm lược 
cũng không thoát khỏi tai họa. Khi các đoàn tàu địch chạy 
gần đến khoảng cách một mũi tên bay thì Acsimet ra lệnh 
mang đến tấm gương sáu mặt. Cách tấm gương này một khoảng 
ông đặt các tấm gương khác nhỏ hơn, quay trên các bản lề. 
Ông đặt tấm gương giữa các tia sáng của Mặt trời mùa hè. 
Các tia sáng từ gương chiếu ra đã gây nên một đám cháy khủng 
khiếp trên các con tàu. Đoàn tàu biến thành đám tro...” 

Câu chuyện này tưởng là hoang đường. Nhưng đến năm 
1777 nhà toán học nổi tiếng Bu-phông mới chứng minh dược 
rằng diều đó có thể xây ra. Bằng 168 chiếc gương, trong những 
ngày nắng tháng tư, ông dã đốt cháy một cây to và làm nóng 
chảy chì ở cách xa 45 mét. 


ACSIMET, MỘT CÔNG TRÌNH SƯ SÁNG TẠO 


Nhà văn cổ Hi Lạp Aphinô đã tả quang cảnh công trường 
đóng tàu thủy của Acsimet như sau: 

“Nhà hình học Aesimet được giao đóng một chiếc tàu to 
bằng 64 chiếc tàu thường. Tất cả mọi thứ cần thiết, các loại gỗ 
quý được chở từ khắp nơi đến. Nhiều thợ đóng tàu cũng được 
triệu về đây. Mọi việc được tiến hành rất nhanh chóng, có qui 
củ, nên chỉ sau nửa năm dà làm xong một nửa tàu. Riêng việc 
hạ thủy tàu này, mọi người bàn cãi rất nhiều: làm sao có thể 
đưa được một con tàu lớn như vậy xuống nước? 


24 











Nhưng Acsimet đã dùng trục quay để kéo con tàu với rất ít 
người giúp việc. Chiếc tàu khổng 18 này có đẩy đủ tiện nghị, 
như nhà bếp, nhà ăn, chỗ dạo chơi, kho lương thực, thư viện,...”. 


CÁI CHẾT CỦA ACSIMET 


Acsimet vẫn tham gia bảo vệ thành phố quê hương. Quân 
xâm lược tàn bạo cố đánh phá, nhưng không thể tiến lên được. 
Chúng bèn dùng cách vây thành để ngăn chặn mọi đường tiếp 
tế. 

Mùa thu năm 212, trước Công nguyên, thành Xiracudơ bị 
hạ sau hai năm bị уду һат. Quân La Mã xông vào tàn sát 
nhân dân rất dá man. Trong lúc Acsimet đang ngồi trên bãi 
cát mãi mê tính và vẽ hình thì một tên lính La Mã đã cầm 
giáo đâm chết ông. 


25 


/ 
М 


N 


N 


r у 


1.C 


( 
Ç S 


| 
Ї 


F 


l 








APÔLÔNIUT 
(APOLLONIUS) 


Apôlôniut là một nhà hình học nổi tiếng cổ Hi Lạp mà chúng 
ta đã từng quen biết khi học về đường tròn Apôlôniut, quỹ 
tích những điểm mà tỉ số khoảng cách tới hai điểm cố định 
cho trước bằng một hằng số. 

Ông sinh khoảng năm 210 trước Công nguyên. Thuở nhỏ 
ông sang Alêcxăngdri và học toán với các học trò của Ơclit. 
Ông đã lập nên lý ¿huyết оё chuyển động của Mặt trăng và để 
lại cho các nhà thiên văn những bång tính toán giúp tính được 
vị trí của Mặt trời và Mặt trăng trong thời gian nhật thực và 
nguyệt thực. 


TÁC PHẨM “CÔNIC” NỔI TIẾNG 

Ông đã viết tác phẩm “Cônic”, tức là “Thiết điện cônic” sau 
này được địch ra tiếng Anh và Pháp đưới đầu dê “Các đường 
cônic của Apôlôniut”. 

Chính ông đã tìm ra đầu tiên phương trình у? = px đối với 
parabol, mà bây giờ ta gọi là phương trình chính tắc của 
parabol trong đó p gọi là tham số tiêu. 


26 


VNMATH.COM 








D Ông cũng đã đưa và đường cônie một 
số danh từ mới. Ông gọi đường trung bình 
АА' (H.8) là tâm của thiết diện сбпїс, 
đường thẳng đi qua tâm С theo phương 
tung độ được gọi là đường kính liên hợp 
của АА’. 

Trong elip, đường kính liên hợp cắt elip 
tại hai điểm D và D'. Ông đã chứng minh 
hai đường kính liên hợp có thể thay thế 


H.8 
(н) cho nhau. 


Ông cũng đã dưa ra khái niệm hypebol liên hợp. Tù đó ông 
phát biểu một cách đơn giản tất cả định lý về dường kính liên 
hợp đối với hypebol cũng như đối với elip. 

Ngoài tác phẩm “Cônic”, Apôlôniut còn một số tác phẩm 
khác sau đây: 

1. Về thiết điện theo tỉ số cho trước 

Ông đã xét bài toán: “Cho hai đường thẳng trên mỗi đường 
cho một điểm; qua một điểm thứ Ба bất kì ta phải кё một đường 
thẳng sao cho nó định ra trên hai đường thẳng đã cho (tính từ 
những điểm dá cho) hai đoạn theo một tí số cho trước”. Ông 
phân tích bài toán để dẫn tới phương trình bậc hai, sau đó 
tổng hợp bằng cách giải phương trình bậc hai và chứng minh 
bài toán có nghiệm là số thực. 

2. Vë thiết diện có diện tích cho trước 


3. Về xác định thiết diện 


27 








4. Về các tiếp điểm 

Ông nêu ra bài toán nổi tiếng về tiếp tuyến sau đây: “Cho 
ba våt thể, mỗi uật thể có thể là điểm, đường thẳng hoặc đường 
tròn. Нау tìm đường tròn di qua mỗi điểm 8 cho оё tiếp xúc 
uới đường thắng hoặc đường tròn а cho”. 

5. Vë quỹ tích phẳng 

6. So sánh khối mười hai mặt và khối hai mươi mặt 

Nếu khối 12 mặt và khối 20 mặt cùng nội tiếp trong một 
hình cầu thì tỉ số điện tích bë mặt của chúng bằng tỉ số thể 
tích của chúng. 


7. Vë đường xoắn ốc 


28 





BECNULI 
(BERNOULLI) 


Học về bất đẳng thức chúng ta đều biết bất đẳng thúc 
Beenuli: (1 + x)" 2 1+ mx nếu m nằm ngoài khoảng từ 0 đến 1 
và (1+x)" < 1+ mx nếu 0 <m < 1 (m là số hữu tỉ và x >- 1). 

Chúng ta hãy làm quen với dong họ Becnuli ở Thụy Sĩ. 
Điểm lại lịch sử văn hóa khoa học thế giới, một trong những 
zia đình có nhiều thế hệ liên tiếp các nhà khoa học, văn nghệ 
sĩ nổi tiếng là gia đình Beenuli. Gia đình này đã có 9 nhà 
toán học trong đó 5 là uiện sĩ mà nối tiếng nhất là lacôp uà 
lôgan Becnuli. 

Đặc biệt trong suốt 250 năm ở trường Đại học Bazen Thụy 
Si lúc nào cũng có giáo sư thuộc dòng họ Becnuli, và dòng họ 
này đã lãnh đạo bộ môn toán ở trường Đại học đó trong hơn 
100 năm, từ năm 1687 với lacôp Becnuli cho đến năm 1790 
với lôgan II là con trai của lôgan Becnuli. 

Bây giờ chúng ta hãy nói về hai anh em Іасӧр và lôgan, 
những người đã cùng Niutơn và Lebnit mở đầu một thời kì 
mới của toán học, với sự xuất hiện của phép tính vi phân và 


sự ra đời của giải tích toán học. 


29 


VNMATH.COM 


lacôp Beenuli sinh ngày 27 tháng 12 năm 1654 và mất ngày 
16 tháng 8 năm 1705. Từ nhỏ ông đã thông thạo nhiều ngoại 
ngữ như các tiếng Đức, Anh, Pháp, Italia, La tinh và Hi Lạp. 
Ông ham thích học toán, nhưng phải tự học toán một cách 
vụng trộm vì bố ông không muốn ông học toán. Năm 17 tuổi, 
ông đỗ tiến sĩ triết học và đã có một công trình đầu tiên về 
toán. 

Năm 1676 ông đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, thăm Thụy 
Điển, Italia, Pháp và sống o Giơnevơ 20 tháng. Năm 1680 ông 
trở về Bazen và trong hai năm liền 1681 và 1682 ông công bố 
hai công trình về thiên văn. Năm 1687 ông được cử làm giáo 
sư toán học của trường Đại học Bazen. 

lôgan Becnuli em của lacôp, sinh năm 1667. Sau khi học 
xong trung học, bố ông cho đi học buôn bán và học thêm tiếng 
Pháp ở thành phố Nepxaten. Một năm sau, lôgan bó về nhà vì 
không thích nghề buôn bán và vào học đại học. Năm 18 tuổi 
ông bảo vệ luận án tiến sĩ văn khoa. Theo lời khuyên của anh, 
Tôgan bắt đầu quan tâm đến toán học. Chỉ sau hai năm lôgan 
đã đọc hầu hết các tác phẩm của các nhà toán học cổ và đương 
thời. 

Năm 1687 hai anh em Іасӧр và lôgan nghiên cứu bài báo 


А < 


mới nhất của Lebnit về “giải tích các vô cùng bé”. Lúc đầu cả 
hai không hiểu hết bài báo đó nên đã viết thư cho Lebnit ở 
Hanôvrơ dë nghị giải thích một số điểm trong bài báo đó. 
Nhưng lúc đó Lebnit mới nhận được thư của hai anh em 
Becnuli. Trong thời gian chờ đợi, hai anh em đã không cần 


30 











đến sự giúp đỡ của Lebnit. Họ đã tự tìm hiểu để nắm vững bài 
bao và đã phát triển nhiều ý của Lebnit. Hai anh em đã sử 
dụng phép tính mới này để giải một số bài toán có kết quả rất 
tốt. 

Từ năm 1693 Lebnit và Ібрап bắt đầu trao đổi thư từ với 
nhau cho tới khi Lebnit mất. Năm 1745 những búc thư đó 
được xuất bản thành 2 tập. Trong số lượng khổng lồ 15 nghìn 
bức thư mà Lebnit trao đổi với các nhà khoa học thì số thư 
trao đổi với Iôgan Beenuli chiếm một phần đáng kể và có ý 
nghĩa lớn đối với lịch sử toán học. 

Những công trình toán học của hai anh em Becnuli đã sớm 
dưa họ lên vị trí những nhà toán học hàng đầu của châu Áu 
thời bấy giờ. Vì vậy năm 1699 khi Viện Hàn lâm Khoa hoc 
Pari lần đầu tiên chọn viện sĩ nước ngoài thì trong danh sách 
các viện sĩ này có tên hai anh em Becnuli. Và dòng họ Becnuli 
đã có mặt ở Viện Hàn lâm Pari suốt 91 năm với Yacôp, lôgan 
và hai con của lôgan là Danin I và lôgan П. 

Từ năm 1687 Iacôp là chủ nhiệm khoa toán trường Đại học 
Bazen và đến năm 1705 khi Iacôp mất thì Iôgan lúc đó ở Hà 
Lan được mời về thay thế anh trong chúc vụ đó. 

Khi Lebnit nêu lên ý kiến mới về giải tích các vô cùng bé 
thì nhiều nhà toán học đương thời hoài nghỉ, thậm chí có người 
phần đối, chống lại. Nhưng anh em Becnuli đã ủng hộ và lao 
vào khai thác những ý hay của Lebnit, vận dụng tài tình 
phương pháp mới này để giải quyết nhiều vấn đề, nhiều bài 
toán của toán học và của các ngành khác, do đó đã chứng 


31 





minh tính ưu 
việt của phương 
pháp mới. 

lacôp đã giải 


bài toán “Тіт 





(н.9) đường cong tao 
bởi một dây 


А,» 


đồng chất được cố định ó hai dâu” bằng phương pháp của giải 


tích toán học. 


Năm 1686 Lebnit nêu lên bài toán sau: “Тіт đường cong 
vach nên bởi một våt nặng di chuyển từ một điểm cao đến một 
điểm thấp (không cùng trên một đường thăng đúng) sao cho 
thời gian di chuyến là ngắn nhất”. 

Đó là đường cong ADC (H. 9). Trong thời gian ngắn Dt vật 
nàng đã từ vị trí D tới d, từ vị trí C tới с. Các cung Dd và É€ có 
tính chất là các hình chiếu của chúng trên hai đường thẳng 
dứng Gd và Hc thì bằng nhau theo điều kiện bài toán. 

lôgan đã chuyển bài toán cơ học này thành bài toán thuần 
túy hình học rồi tìm đường cong có tính chất hình học đã cho. 

e Phân đầu bài toán - Chuyển bài toán cơ thành bài toán hình. 


Giả sử tiếp tuyến ке từ D cắt trục AF là DK, kë từ C là CL. 
А MEEN y т Dd Dd Hc Ë 
lôgan viêt hăng đăng thức phụ: Ce He Се 
Xét các tam giác đồng dạng ta có: 
ра DK „Ce CL o ра Gd DK FC 
dG DE “ё He ЕС TA 





` Ce Hc ` DE ` CL 


32 


M 


rx rN 
„С О 


| 
1 


I 
L— 
г 
< 
= 











е са D К ЕС 
Nhưng theo giả thiết thì нс =1; vì thế: ра рК ES 





Сс DE CL 
Л „рк см, ра см 
Qua С kẻ CM // DK. Та сб: DE CF: YÂY Сс Е 


N ра ,, нр ЭКСТ, 
Vì At bàng nhau nên Te băng ti số vận tốc, và tỉ số bình 


phương vận tốc bằng tỉ số độ cao (theo một định luật có trước 
định luật Galiê). 
рё СМ? Ер 
Cê cP “FE 
Hệ thúc này biểu thị tính chất hình học thuần túy của đường 
cong. Đường cong phải tìm có tính chất là: nếu tại các điểm 
tùy ý C và D ta kë các tiếp tuyến CL và DK rồi kë đoạn CM 
СІ? ` _ СЕ 
CM DE: 
e Phân hai của bài toán ~ (Giải bài toán hinh học) 


lôgan đã tài tình đưa bài toán về việc nghiên cứu loại những 


song song với tiếp tuyến DK thì phải có đẳng thức == 


bài toán ngược trên các tiếp tuyến. Ông đã giải như sau: 

Giả sử AE = x (gốc tọa độ phải là điểm А), ЕР = у, thế thì 
GD = dx và Gd = dy. Có thể coi điểm А cố định và những dữ 
kiện đó của nó là không đổi. 


Gọi СЕ = a, CL = b. Theo hình vẽ: Dd = хіх? + ду?. 


Xét hai tam giác đồng dang bề: FCM ta suy ra: 
GD ЕС 


Ta = см; c là ka ni 


33 





232, „2ду? 
М? -® dx ta dy 
dy 
Sự đòi hoi đốt với đường cong là: 
bố а 2 342 _ s31 2 
см? Ty" hay b2ydy? -a°dy? = аах 
Vậy bài toán dẫn tới một phương trình vi phân. 


Tü đó: С 


Тасбр đã nêu lên một bài toán nổi tiếng, đó là “bài toán 
đẳng chu” quen thuộc với chúng ta ngày nay: “Qua hai điểm 
А và В hãy vach một đường khép kín, sao cho обі chiều dài 
cho trước đường ấy bao một diện tích lớn nhất”. Ró ràng công 
cụ giải tích vô cùng bé đã tô ra rất có hiệu lực để giải các bài 
toán này. 

Hai anh em Becnuli đã có nhiều đóng góp quan trọng vào 
nhiều ngành khoa học khác nhau, ngoài giải tích toán học. 
lacôp đã có cống hiến lớn vào lí thuyết xác suất với “sơ dó 
Becnuli”, “định lí Becnuli” nổi tiếng. lôgan đã đóng góp xuất 
sắc vào toán học, cơ học, vật lí, động lực học chất lòng. Trước 
khi mất vào tuổi 80, lôgan vẫn giữ thói quen làm việc suốt 
ngày đến tận nửa đêm. Ông đã để lại một người học trò mà 
ông rất yêu quý, đó là nhà toán học vĩ đại Ơle. 


34 


VNMATH.COM 


BƠDU 
(ETIENNE BEZOUT) 


Học về đa thức, chúng ta đã từng làm quen với định lí sau 
đây mang tên nhà toán học Bodu: 

“Số dư cua phép chia đa thúc: 

Р(х) =a x" +a, x" I+... +G X +G, 
cho nhị thúc (x — a) bằng giá trị сца да thúc Р(х) khi x = а”. 

Nhà toán học Pháp Bodu sinh ngày 31-3-1730 và mất ngày 
27-9-1783. Từ năm 1763 ông bắt đầu dạy toán trong quân đội 
Pháp ở các trường hải quân và pháo binh. Công trình chủ yếu 
của ông là đại số cao cấp. Ông đã nêu ra lí thuyết về định thức 
trong việc giải hệ phương trình bậc cao, chứng minh định lí về 
hai đường cong bậc m và n cắt nhau không quá m.n điểm. 

Tác phẩm “Gido trinh toán” của Bodu (từ 1764 đến 1769) 
gầm 6 tập được phổ biến ở Pháp và ở nước ngoài cho tới năm 
1848. Tên ông được đặt cho một trong những định lí cơ bản 
của đại số. 

Trong lĩnh vực đại số sơ cấp, Bodu đã phát triển phương 
pháp thừa số vô định để giải hệ phương trình. „ 

Ông đã là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pari năm 1758 
khi mới 28 tuổi. 


35 


VNMATH.COM 


BUN 
(GEORGES BOOLE) 


Một cấu trúc đại số có nhiều ý nghĩa 
quan trọng về lý thuyết cũng như về thực 
tiễn, đó là đại số Bun. Từ đầu thế ky 20 
đến nay, đại số Bun ngày càng được ứng 
dụng rộng rãi trong lôgic toán, kỹ thuật 





điện, máy tính, lý thuyết tự động v.v.... 

Ạ Đại số Bun mang tên nhà toán học 
Anh là С. Bun đưa ra lần đầu tiên năm 
1854. 

G. Bun sinh ngày 2-11-1815 ở Lanhcôn. Bun là con một 
người bán tạp hóa nên chỉ được học trong trường học của con 
nhà nghèo. Mới 12 tuổi Bun đã dịch được những bài trường ca 
tiếng La tỉnh ra tiếng Anh vì Bun đã bỏ rất nhiều công sức để 
tự học rất giỏi hai thứ tiếng La tỉnh và Hy Lạp; là hai thứ 
tiếng chỉ được học trong các trường dành cho con nhà quyền 
quý, thượng lưu. 

Năm 16 tuổi, Вип đã phải tìm việc Јат mong thoát cảnh 
nghèo пап của gia đình bằng cách vừa dạy học vừa tự học. 


36 














Chính cha ông đã truyền cho ông những hiểu biết đầu tiên về 
toán và thức tỉnh ông để tâm nghiên cứu toán học. Năm 20 
tuổi ông mở trường tư day toán. Ông đã phát minh ra môt hệ 
thống thực dụng vè lôgic hình thúc (hay là lôgic toán), ra sức 
tự học toán học. 

Năm 1848 Вип cho xuất bản tập “Gidi tích toán học của 
lôgie” và bắt đầu nổi tiếng từ đó. Cuốn sách này được nhà 
toán học nổi tiếng bấy giờ là Do Moócgăng đánh giá là một 
công trình của một nhà toán học bậc thầy. Ông vừa dạy học, 
vừa phụng dưỡng cha mẹ, vừa tiếp tục say sưa nghiên cứu 
trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. 

Năm 1849, Bun được chỉ định làm giáo sư toán tại trường 
đại học của nữ hoàng. Cuộc đời ông đã chuyển sang giai đoạn 
mới. Năm 1854 ông cho xuất bản tác phẩm nổi tiếng “Сас 
định luật của tư duy”, nguồn gốc của đại số Вип. Một năm 
sau ông kết hôn với Mari Êvơret và sinh ra nhà nữ văn sĩ 
Êten Lilian Bun, (thường gọi theo họ chồng là Vôinit, nhà 
cách mạng người Balan) tác giả cuốn “Ruôi trâu” nổi tiếng. 

Вип mất ngày 8-12-1864, thọ 49 tuổi. Cuộc đời và sự nghiệp 
của Bun là một tấm gương sáng về tinh thần khắc phục khó 


khăn, say mê nghiên cứu, kiên nhẫn tự học. 


37 


VNMATH.COM 


BUNHIACÔPXKI 
(VICTOR IAKOVLEVITCH BOUNIAKOVSKT) 


Nói đến các bất đẳng thức quan trọng 
trong đại số, ta thường nhắc tới và vận 
dụng bất đẳng thức Bunhiacôpxbi sau đây: 

“Với mọi а, b ta có bất đẳng thuc: 


(а 6, +а,Б, +... +a b 


n 


# <(а?, каї, +... жа? )x 
х (Б? +b, t.t b?) 
Đẳng thúc хау ra khi ой chi khi: 
a,=kb, a, =, .. a, =kb, 
Nhà toán học Nga Bunhiaeôpxki sinh ngày 16-12-1804 là 
viện sĩ Viện Hàn lâm Pêtecbua từ khi mới 24 tuổi và sau này 





trở thành phó chủ tịch của Viện từ năm 1864 cho tới năm 
1889 là năm ông mất. Ông mất ngày 12-12-1889. 

Từ năm 16 tuổi đến 21 tuổi ông đã theo học ở Pari, lức đó 
có nhiều giáo sư nổi tiếng dạy như Laplaxơ, Phuriê, Côsi, 
Logiăngdrơ. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ toán tại Pari vào năm 
1825 lúc ông mới 21 tuổi. 

Trở về nước, ở Pêtecbua ông dã hoạt động tích cực trong 
lĩnh vực giáo dục, giảng đạy toán cho đến năm 1846. Trong 15 


38 











năm sau, từ 1846 đến 1859 ông dạy tại trường Đại học 
Pêtecbua, phụ trách các môn cơ học giải tích, lí thuyết xác 
suất và giải tích toán học. Bắt dầu từ năm 1858, ông trở thanh 
chuyên gia quan trọng của chính phủ về các vấn đề thống kê 
và bảo hiểm. 

Có thể nói rằng lĩnh vực hoạt động của ông rất rộng lớn và 
đầy kết quả tốt đẹp. Ông đã có đến 168 công trình nghiên 
cứu. Công trình ưu việt của Bunhiacôpxki là lí thuyết số, lí 
thuyết xác suất và ứng dụng. Ông còn nghiên cứu nhiều về 
giải tích, hình học và đại số, quan tâm cả đến tính toán trong 
thục tiễn; góp phần vào việc cải tiến các tính toán của nước 
Nga. 

Tác phẩm lớn của ông là “Cơ só của lí thuyết xác suất” 
(1846) trong đó có nhiều phần độc đáo, nhất là phần lịch sử 
phát sinh và phát triển môn xác suất, phần ứng dụng quan 
trọng của xác suất trong vấn dë bảo hiểm và dàn số v.v... 

Một loạt công trình của ông về thống kê, xác suất đã góp 
phần đáng kể vào sự phát triển của lí thuyết thống kê ở nước 
Nga. Các công trình về lí thuyết số với một số khái niệm mới 
đã mang lại sự hấp dẫn đối với môn này vào thế kỉ thứ 19. 
Trong hình học ông cũng đã nghiên cứu về lí thuyết các đường 
song song. 

Cùng với Ôxtrôgratxki và Trêbusep, ông đã có vai trò lớn 
trong việc nâng cao trình độ khoa học của việc giảng dạy toán 
ở đại học và mở rộng phạm vi chương trình toán ở đại học. 
Ông đã viết tập “Những bài giảng оё toán lí thuyết оа toán 


39 





ứng dụng” có giá trị lớn đối với việc giảng dạy toán cũng như 
đối với từ vựng khoa học. Ngoài ra đối với nhà trường phổ 
thông Bunhiacôpxki đã viết cuốn sách giáo khoa “Số học” 
(1844) và cuốn “Chương trình vå tám tắt môn số hoc”. 

Ông là hội viên danh dự của tất cả các trường đại học Nga, 
của nhiều hội khoa học, đồng thời là phó chủ tịch Viện Hàn 
lâm Khoa học và Viện đã đặt ra giải thưởng mang tên ông cho 
những tác phẩm toán học có giá trị lớn. 


40 








САМТО 
(GEORGE FERDINAND LOUIS PHILIPPE CANTOR) 


Zênông đã quan tâm đến 3 vấn dê: 
vấn đề vô cùng bé, vấn đề vô cục và 
vấn dè liên tục. Nhiều bộ óc lớn của 
mỗi thế hệ đã lần lượt nghiên cứu tiếp 
ba vấn dê này nhưng không thành 
công. Ba nhà toán học Vâyœstraxơ, 
Đêđơkin và Canto đã giải quyết được 





hoàn toàn ba vấn dë nói trên. 

Canto sinh ngày 3-3-1845 tại Xanh-Petecbua. Bố ông sinh 
ở Côpenhaghen nhưng cả thời niên thiếu sống ở Xanh- 
Petecbua, sau đó bị bệnh phổi, đã từ giã nước Nga để về nước 
Đức ở Frăngfoxuyaloơmanh cho tới khi mất. Mẹ ông là một 
nghệ sĩ, em trai là nghệ sĩ dương cầm, em gái là họa sĩ. 

Tài năng và sự ham mê toán học của Canto bộc lộ khá sớm 
(trước 15 tuổi). Ông học đại học tại Zurích năm 1862 và năm 
sau đo bó mất nên ông lại về học tại Beclin. Luận án tiến sĩ 
của ông pháp triển một điểm khó mà Gauxơ đã để ra một 
bên, đó là nghiệm nguyên của phương trình uó định: 


ах? + by? + сг? = 0 uới a,b,c là những số nguyên cho trước. 


41 


Chưa dây 30 tuổi, Canto đã công bố lý thuyết uë nhóm од 
Лап, gây nên một chấn động lớn trong giới toán học với những 
tìm tòi sáng tạo mới mẻ. Từ 1874 đến 1884 (từ 29 đến 39 tuổi) 
Canto đã hoạt động tích cực ở trường đại học Halê. 

Nếu r thỏa mãn một phương trình đại số bậc n có hệ số là 
những số hữu tỉ nguyên và nếu r không thỏa mãn bất cứ phương 
trình nào khác cùng loại với bậc < n thì ta cho rằng r là một 
số đại số bậc п, 

Điều này có thể tổng quát hóa, vì đễ dàng chứng minh rằng 
tất cả nghiệm của phương trình dạng: 


CX” СХТ tC a X+ c = 0 
trong dó с Ја những số đại số cho trước (đã định nghĩa trên 
đây) là một số đại số. Theo định lý này thì tất cả nghiệm của 
phương trình: 


(1-8/-1)x? -(2+5/17)x +90 =0 


là những số đại số vì tất cả hệ số của phương trình đều 
nguyên (hệ số thứ nhất thỏa mãn х?- 2x + 10 = 0, hệ số thứ hai 
thỏa màn x? — 4x - 421 = 0, hệ số thứ ba thỏa mãn x°~ 9 = 0 và 
chúng theo thứ tự là bậc 2, 2, 3). 

Canto đã chứng minh rằng nhóm tất cả số nguyên hữu tỉ 
1; 2; 3;.... chứa đúng các phần tử của nhóm tất cà sõ đại số. 

Lý thuyết của Canto về vô cực thực và về số học mãi gần 
đến cuối đời ông mới được thừa nhận. Nếu ông còn sống đến 
ngày này thì ông sẽ tự hào chính đáng về sự xâm nhập lý 
thuyết. của ông trong tất cả các ngành của toán học. Ông đã 


42 














từng nói “Thực chất của toán học nằm trong sự tự do của nó”. 
Cuộc cách mạng trong toán học hiện nay là sự khẳng định 
mới của sự tự do này. 


Canto mất ngày 6-1-1918, thọ 63 tuổi. 


43 


CÔSI 
(AUGUSTE LOUIS CAUCHY) 





Trong sách giáo khoa toán học phổ 
thông, tên tuổi của Côsi được nhắc đến 
thường xuyên với Ба? đẳng thúc Côsi: 

“Giữa số trung bình cộng ой số 
trung bình nhân có bất đẳng thức sau: 


X +X, +..+X 
— Aa л» хх хь 


п 








(x,>0,= 1, 2,... п) 
Dấu bằng хау ra khi: x, =x, =.. =x 





CUỘC ĐỜI ÉO LE CỦA CÔSI 


Côsi sinh ở Pari ngày 21 tháng 8 năm 1789. Nhà toán học 
đầy óc sáng tạo này có rất nhiều công trình toán học, chỉ thua 
Ое mà thôi. Những nhà toán học hiện đại tiếp thu được ở 
Côsi hai điều “canh tân” nổi bật trên con đường nghiên cứu 
toán ở thể ki thứ 18. Điều canh tân đầu tiên là đưa sự chặt 
chẽ vào giải tích toán học, mà trước đó các nhà toán học quá 
dễ dài. 


44 


Điều canh tân thứ hai, đó là đi узо một hướng trái ngược: 
giải tích tổ hợp. Từ phương pháp của Lagrăng trong lí thuyết 
phương trình, Côsi đã rút ra được cái tỉnh túy để hệ thống 
thành những cơ sở đầu tiên của lí thuyết nhóm. Ông đã nhìn 
thấy trong tính đối xứng của các công thức đại số những phép 
toán và tính chất của chúng dẫn tới lí thuyết nhóm. Ngày nay 
lí thuyết sơ cấp đó tuy khá phức tạp đã có vai trò rất quan 
trọng trong nhiều lĩnh vực toán học, từ lí thuyết về phương 
trình đại số cho tới hình học và lí thuyết cấu trúc nguyên tử. 

Cuộc đời và tính tình của Côsi giống như của chàng “Đông 
Ki-sôt” đáng thương, không biết nên khóc hay nên cười. Ông 
la anh cå của 6 em trong một gia đình Thiên chúa giáo. Thời 
niên thiếu của ông trải qua cuộc cách mạng ở Pháp. Bế Côsi 
phải đem cà gia đình về quê, phải thường xuyên sống bằng 
hoa quả và rau tự trồng. Do đó mà Côsi ốm yếu luôn vì suy 
dinh đường. 

Thời gian sống ẩn dật này khoảng 11 năm. Bố Cósi phải 
đảm nhận việc dạy соп cái học. Ông thường soạn thơ để con 
cái học lịch sử, luân lí, ngữ pháp v.v... Do đó Côsi đã huong 
được ở bố khả năng làm thơ bằng tiếng Pháp và tiếng La tỉnh, 
lời thơ đầy tình cảm nông hậu. Gia đình Côsi sống cạnh gia 
đình nhà hóa học Pháp Bectôlê, cách nhau chỉ một bức tường 
giữa hai khu vườn. 

Ngày 1 tháng 1 năm 1800, bố Côsi do có liên hệ bí mật với 
Pari nên được phong làm thư kí Nghị viện, có phòng làm việc 
о lâu đài Lucxămbua. Ông đã đành cho con một góc phòng để 
Côsi có điều kiện nghiên cứu và học tập. 


45 








Nhà toán học Lagrăng lúc đó là giáo sư trường Đại học 
Bách Khoa thường xuyên đến liên hệ công việc với bố Côsi và 
đã có dịp tiếp xúc với Côsi. Ông ta rất ngạc nhiên về năng 
khiếu toán học đặc biệt của Côsi. Một hôm trước mặt Laplaxơ 
và một số nhân vật khác, Lagrăng đã chỉ vào cậu bé Côsi ngồi 
làm việc ở một góc phòng của bố và nói: “Các bạn có thấy cậu 
thiếu niên này không? Cậu ta sẽ vượt chúng ta khi chúng ta 
đang còn là những nhà toán học.” 

Lagrăng đã khuyên bố Côsi như sau: “Bác đừng để Côsi sờ 
đến một cuốn sách toán cao cấp nào trước khi em ấy 17 tuổi”, 
hoặc “Bác nên dạy văn cho Côsi để сб cơ sở vững chắc, vì em 
ấy sẽ {то thành nhà toán học lớn và phải biết viết thành văn 
những thành tựu toán học của mình”. 

Năm 13 tuổi, Côsi vào học trường trung tâm của Păngtêông. 
Ó đó vua Napôlêông đã đặt ra nhiều giải thưởng và một kì thi 
học sinh giỏi cho tất cả các trường của nước Pháp thuộc cùng 
một lớp. Сӧѕі đứng đầu lớp và đã đạt nhiều giải nhất về các 
môn học tiếng La tỉnh, Hi Lạp và thơ La tinh. 

Năm 1805 khi 16 tuổi, Côsi đã gặp được một thầy dạy toán 
giỏi và đã thi đỗ thứ hai vào trường Đại học Bách khoa. Năm 
1807 ông vào học trường Đại học Cầu cống và tuy mới 18 tuổi 
nhưng ông đã vượt các bạn học 20 tuổi, mặc đầu các bạn này 
đã học 2 năm ở trường này rồi. 


VÀO QUÂN ĐỘI VẤN TIẾP TỤC PHÁT MINH TOÁN НОС. 


Khi Côsi rời Pari tới Secbua để nhận việc lần đầu, ông đã 


46 








ra đi “nhẹ về hành lí và đầy hi vọng” để làm một kĩ sư quân 
đội. Hành lí nhẹ vì ông chỉ mang theo có 4 cuốn sách: “Cơ học 
thiên thể” của Laplaxo, “Về các hàm số giải tích” của Lagrăng, 
một cuốn sách về Chúa Giêsu và một cuốn của Viếcgi]. 

Côsi sống ở Secbua khoảng ba năm. Ngoài công việc bận 
rộn của người kĩ sư trong quân đội, ông đã tranh thủ thời 
gian để nghiên cứu bằng cách “xem lại toàn bộ các ngành toán 
học, bắt đầu bằng số học và kết thúc bằng thiên văn nhằm 
Тат sáng tò những chỗ còn chưa rõ hoặc đơn giản hóa các 
chứng minh để tìm thêm những mệnh đề mới”. 

Sau thất bại của Napôlêông о Matxcova năm 1812 và © Laidic 
năm 1813, Côsi tro về Pari cuối năm 1813. Lúc đó ông 24 tuổi. 
Công trình toán học của ông bấy gi là lí thuyết khối đa điện và 
hàm số đối xứng đã làm cho các nhà toán học lớn của nước Pháp 
chú ý. 

Vào những năm 1840, Côsi đã đưa ra “í thuyết vê các phép 
thế”, sau này ông phát triển thành “lí thuyết các nhóm hiu han” 

Bước vào tuổi 27, năm 1816, Côsi đã đứng ở hàng đầu của 
các nhà toán học còn sống khi đó. Năm 1814 Côsi đã viết công 
trình về tích phân xác định và không ai vượt được ông về lí 
thuyết hàm số một biến phức mà Gauxơ đã đưa ra định lí cờ 
bản năm 1811 trước Côsi 3 năm. Công trình Côsi chỉ tiết hơn 
nhiều, chỉ được công bố năm 1827. Sự chậm trễ này là do khối 
lượng nội dung của công trình (đày khoảng 180 trang). 

Năm sau (1815) Côsi lại gây một chấn động trong giới toán 
học bằng cách chứng minh một trong những dinh lí lớn của 
Fecma để lại: moi số nguyên dương là tổng của ba “tam giác”, 


47 


của bốn “hình vuông”, của năm “ngũ giác”, của sáu “lục giác”, 
v.v... Số 0 trong mỗi trường hợp được coi là một số trong đó. Một, 
“tam giác” là một trong những số 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21,... có được 
bằng cách dựng những tam giác đều bằng các điểm (H. 10). 


(H.10) 


Những “hình vuông” 0, 4, 9, 16... cũng được xây dựng như 


thế (H.11). 
° е е е 
(н.11) 
° . ° ° ° ° ° 
. . ә ә ә . . ° ° 
° ° ° ° ° ° ° ° ° е 


Không phải dễ gì mà chứng minh được! Ое, Lagrăng, 
Logiăngdrơ đã không làm được; соп Gauxơ mới chứng minh 
được đối với các “tam giác”. 

Trong 19 năm cuối đời mình, Côsi đã có trên 500 công trình 
trên tất cả lĩnh vục của toán học, kể cả cơ học, vật lí, thiên văn. 

Côsi đã chết đột ngột ngày 23 tháng 5 năm 1857 lúc 68 
tuổi. Một vài giờ trước khi mất, Côsi đã nói với tổng giám 
mục Pari: “Những con người sẽ mát, nhưng những công trình 
của họ vån ở lại”. 


48 





ĐÊCAC 
(КЕМЕ DESCARTES) 


Nói đến Đêcac là nói đến hệ tọa 
độ uuông góc mà mọi học sinh phổ 
thông đều biết. Рёсас sinh trưởng 
trong một gia đình quý phái. Mẹ mất 
sớm. Từ nhỏ Đêcac là cậu bé kém 
sức khỏe, nhưng có cái đặc biệt là 
luôn luôn muốn biết mọi điều ë trên 
Trái đất và trên bầu trời mà người 





vú nuôi kể cho nghe. Năm lên tám, 
bó ông cho đi học. Ông được Cha Saclê, hiệu trưởng trường 
dòng chú ý từ đầu, quan tâm chăm sóc và dạy dỗ đặc biệt. 
Рёсас được phép dậy muộn và đến lớp chậm. Sau này khi 
trưởng thành, nhớ lại những năm tháng sống ở trường dòng, 
Đêcac nhận ra rằng chính nhờ những buổi sáng sớm được dậy 
muộn mà ông đã lặng 1ё suy nghĩ mọi việc, giúp ông phát 
triển được triết học và toán học. 

Tháng 8 năm 1612 lúc 17 tuổi, ông từ giã nhà trường và đã 
trở thành người bạn thân của Cha Saclê. Người bạn thân thứ 
hai của ông © đó là Mecxen, nổi tiếng về khoa học và toán 


49 


học, đã trở thành người đại diện khoa học và người bảo vệ che 
chờ Đêcac trong mọi lúc. 

Thiên tài bộc lộ khá sớm. Lúc 14 tuổi, ngồi suy nghĩ trên 
giường, ông cứ luôn tự hỏi: làm sao biết được một cái gì đó? 
tại sao chúng ta lại không khám phá những điều mà chứng ta 
có thể biết được? Ông đã tùng nói: “Tôi đang tón ta” và “Tôi 
tự duy, tức là tôi tón tại”. Năm 18 tuổi, ông đã quyết định phải 
đi đây đó để xem cuộc sống xung quanh ra sao chứ không nên 
căn cứ vào sách vở. Ông đã rời nhà đến sống ở Pari. ó đây ông 
đã miệt mài nghiên cứu triết học và toán học. Những người 
bạn cũ thuộc loại ăn chơi hay rủ rê ông trước đây lại đến tìm 
ông để buộc ông cờ bạc rượu chè. Chán ngán cảnh bạn bè như 
vậy, ông đã vào quân đội, đi hết Hà Lan cho đến Đức. 

Ngày 10 tháng 11 năm 1619 là ngày khai sinh môn hình 
học giải tích trong toán học hiện đại. Nhưng phải đợi 18 năm 
nữa phương pháp này của Đêcac mới được công bố. Mùa xuân 
1620 ông tham gia chiến đấu ở Praha và đoàn quân chiến 
thắng đã đưa ông vào thành phố. Ở đó ông đã gặp công chúa 
Êlidabet lúc đó mới 4 tuổi, sau này trở thành đồ đệ trung 
thành của ông. 

Năm 1623 ông tro về Pari sống ba năm trong suy tưởng, và 
đó là ba năm sung sướng nhất trong đời ông. Khi đó Galilê đã 
có nhiều phát minh xuất sắc về quang học, một nửa số học giả 
б châu Âu thường xuyên sử dụng thấu kính, ống nhom theo 
mốt của thời đại. Đêcac lúc đầu cũng tham gia, nhưng chẳng 
bao lâu ông đã rời bỏ những vấn đề cụ thể để quay sang nghiên 
cứu con người. Nhưng ông đã nhận xét một cách chua chát 


50 











rằng số người hiểu được con người quá ít so với số người tường 
rằng mình hiểu hình học. 

Năm 1646 Đêcac tới Hà Lan sống thanh bình và vẫn thường 
xuyên thư từ với những bè bạn lớn ở châu Âu. Ông vẫn tiếp 
tục nghiên cứu toán học với những suy nghĩ sâu sắc và độc 
đáo. Ông để ý đến bài toán nghịch lí của Zênông “Asin và con 
rùa” và đưa ra một lời giải khá độc đáo. Chúng ta không nói 
đến thành tựu rực rỡ của Đêcac về mặt triết học mà chỉ dê 
cập tới công trình toán học của ông. Ông đã làm lại hình học 
và đã làm cho hình học càng hiện đại hơn. Chính ông đã phát 
minh ra hệ tọa độ vuông góc mang tên ông. Từ đó “chúng ta 
đã dùng đại số để khám phá và nghiên cứu những định lí 
hình học về hình tròn”. Và như các nhà bác học đã đánh giá 
Đêcac: “Nhờ có Рёсас mà chúng ta đã sử dụng đại số và gidi 
tích làm hoa tiêu trên biển са không bản đồ của không gian 
hình học của nó”. 

Như vậy, chúng ta đã dë cập được không gian nhiều chiều. 
Với mặt phẳng cần 2 tọa độ, với không gian bình thường của 
các vật thể cần 3 tọa độ, với hình học của cơ học và tính tương 
đối cần 4 tọa độ và cuối cùng với không gian của các nhà toán 
học, có khi phải cần đến n tọa độ, với n > 4. 

Cho nên “Đêcac không xem xét lại hình học mà sáng tqo ra 
nó”. Đó là môn hình học giải tích, môn học đã đánh dấu một 
bước ngoặt quan trọng trong lịch sử toán học thế giới, gắn 
liên với tên tuổi bất tử của Đêcac. 


“Tôi chỉ muốn lặng lẽ và nghỉ ngơi”, đó là ao ước của ông. 


51 





Ông sinh ngày 31 tháng 3 năm 1596 tại La Hay ở Pháp trong 
giai đoạn mà cả châu Âu đang có chiến tranh và mọi người 
đang pháp phong chờ đợi một sự cải tổ về tôn giáo và chính 
trị. Hai nhà toán học Fecma và Patxcan sống cùng thời với 
Рёсас. 


Đêcac mất ngày 11 tháng 2 năm 1650 lúc 54 tuổi, trước sự 
chứng kiến của Cha Saclê mà ông đã yêu cầu được gặp vào 
những giờ phút cuối đời mình. Mười bày năm sau, thi hài ông 
mới được đưa từ Stôckhôn về đặt tại điện Păngtêông ở thủ đô 
Pari. Chính quyền nhà vua lúc đó không cho tổ chức buổi lễ 
công khai đón di hài Đêcac về Pari vì cho rằng những tư tưởng 
của ông không có lợi cho chế độ. Sau khi ông mất một thời 
gian, nhờ có Hồng у giáo chủ Risơliơ сас công trình của ông 
mới được xuất bản. 


52 














ĐÊĐƠKIN 
(JULIUS WILHELM RICHARD DEDEKIND) 


Dëdokin là người tiếp tục sự nghiệp 
số học của Китте và là một trong những 
nhà toán học lớn của nước Đức. Cũng 
như Китте ông là người sống lâu, sinh 
ngày 6-10-1831 và mất ngày 12-2-1916. 

Lúc đầu chỉ ham mê vật lý và hóa học, 
mãi về sau Đêđơkin mới thật sự nghiên 





cứu toán học. 

Năm 19 tuổi ông vào học trường đại học Gotinhghen. Năm 
21 tuổi ông bảo vệ luận án tiến sĩ về “tích phân Ole” trước 
một hội đồng giám khảo mà Gauxơ là một thành viên. 

Năm 1854 ông dạy tại trường và trở thành người bạn của 
Riêman. Lần đầu tiên trong năm học 1857-1858, Đêđokin đã 
có một giáo trình về lý thuyết Galoa và có lẽ lần đầu tiên lý 
thuyết này được day ở trường đại học. Đedokin là một trong 
những người đầu tiên đánh giá cao tầm quan trọng của khái 
niệm nhóm trong đại số và số học. 


Năm 26 tuổi, ông làm giáo sư trường Bách khoa Duyrích 


s3 


được 5 năm, sau đó lại trở về day tại trường Kỹ thuật cao cấp 
Brunuych trong nửa thế kỷ. Ông là người có trí óc minh mẫn 
và thân hình cường tráng, không lập gia đình cho tới lúc mất 
thọ, 95 tuổi. 

Chúng ta biết đến tên tuổi Đêđokin với “lát cắt Đeđokin” 
trong lý thuyết số vô tỉ và trong cơ sở của giải tích. Ta hay 
điểm qua vài nét về vấn đề này. 

Nếu a và b là hai số thường thì phân số i gọi là số hữu tỉ, 
nếu không tổn tại и số nguyên т, n sao cho một số N nào đó 
có thể biểu diễn bởi = — thì ta nói rằng N là một số vô tỉ. Như 
thế J2, /3,/6 đều là sẽ số vô tỉ. Nếu muốn biểu diễn một số vô tỉ 
thành một số thập phân thì ta sẽ được một số thập phân vô 
hạn không tuần hoàn, chẳng hạn ñ có thể biểu diễn dưới 
dạng 1,181818... = 0,(18) và là số thập phân vô hạn tuần hoàn 
chu kỳ 18. Nhưng số V2 chẳng hạn thì có thể biểu diễn дий 
dạng 1,414... là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 

Nếu hai số hữu tỉ bằng nhau thì rõ ràng hai căn bậc hai của 
chúng là bằng nhau, tức là 2.3 và 6 mà bằng nhau thì 42.3 và 
Võ cũng bằng nhau. Nhưng điều sau đây không hiển nhiên 
"J243 = 42.3 do đó 22l3=+j6”. Sò dĩ như vậy (tuy ở nhà 
trường ta công nhận У2./3 =6 ) vì căn bậc hai của 2; 3; 6 là 
những số thập phân vô hạn không tuần hoàn, mà đã là vô hạn 
thì tích hai số thập phân vô hạn không tuần hoàn (biểu diễn 
42 và УЗ) không bằng một số thập phân vô hạn không tuần 
hoàn (biểu diễn ⁄6). Cả loài người sẽ không tính toán được 


54 











và không bao giờ chứng minh được 42A3 = 46 , mà càng tính 
toán càng đi đến “gần đúng” chứ không thể đi đến “bằng”. 

Năm 1872, khi nghiên cứu về sự liên tục và các số vô ti, 
Реёдокіп đã tự đặt ra nhiệm vụ chính xác hóa hai khái niệm 
“gần đúng” và “bằng nhau”. Dëdokin đã đưa vào khái niệm 
“lát cắt”: một lát cắt chia tất cả số thực thành hai lớp, một lớp 
“cao” và một lớp “thấp” sao cho mọi số ở lớp thấp nhỏ hơn mọi 
số ở lớp cao. Trong giả thiết này có thể xảy ra 1 trong 3 tình 
huống sau: 

(А) Có thể có trong lớp thấp một số lớn hơn mọi số khác 
của lớp này. 

(B) Có thể có trong lớp cao một số nhỏ hơn mọi số khác của 
lớp này. 

(C) Số này hoặc số kia (số lớn nhất trong (A) và số nhỏ nhất 
trong (B)) đều không tón tại. 

Chính (C) dẫn tới sự tón tại những số vô tỉ. Thật thế, nếu 
(С) tón tại thì sẽ có một lát cắt trong dãy tất са số hữu tỉ tức 
là hai lớp cao và thấp có thể gặp nhau mà muốn gặp nhau thì 
lát cắt phải được thực hiện bởi một số nào đó. Số này không 
phải là hữu tỉ mà là số vô ti. 

Chỉ cần lấy một ví dụ. Căn bậc hai vô tỉ của 2 được xác định 
bởi lát cắt trong đó lớp cao chứa tất cả số hữu tỉ dương mà bình 
phương lớn hơn 2, còn lớp thấp chứa tất cả số hữu tỉ khác. 

Ý tưởng cao đẹp của Đêđokin chứng tò rằng: toán học càng 
phát triển thì càng trở nên trgu tượng од như thế càng trở nên 
thực tiễn. 


55 





ĐIÔPHĂNG 
(DIOPHANTE) 


Chúng ta đã được làm quen với “phương trình Điôphăng”: 
.ax+by=c 
Điôphăng là nhà toán học cổ Hi Lạp. Ông sinh khoảng năm 
250 sau Công nguyên. Trong lí thuyết số, ông đã đóng góp hai 
vấn dë quan trọng là: lí thuyết оё phương trình Điôphăng và 
lí thuyết uê xấp xi Điôphăng. 


ĐIÔPHĂNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ ĐỊNH 

Nghiệm tổng quát của phương trình Điôphăng bậc nhất 
ах + by =c được Brăcmagupta, nhà toán học Ап Độ (598-660 
sau Công nguyên) nêu lên trọn vẹn. 

Nói như vậy không có nghĩa là Điôphăng không nêu được 
phương pháp tổng quát nào. Thật ra ông đã đưa ra nghiệm 
tổng quát của các tam giác Pitago: 

x2 + y2 = 22 
và nêu lên một phuong pháp đặc biệt để giải các phương trình 
vô định dạng Ax? + B + C = y2, khi A và C bằng 0, khi А hoặc B 


56 











là một bình phương, hoặc khi А + C là một bình phương còn В 
bằng 0. 
Ông còn đưa ra phương pháp giải hệ phương trình dạng: 
ах? + bx + c = у? 
dx? + ex + f = z2 

Ông đã nhận xét là các só dạng 8n + 7 không thể viết dưới 
dạng tổng quát của ba bình phương. 

Chính Pitago và Platông đã trình bày phương pháp đặc 
biệt giải phương trình Điôphăng x? + y? = z? để tìm nghiệm 
nguyên. Những người Babilong cũng đã biết đến nghiệm tổng 
quát của phương trình đó: 

х= р? ~ ф, у = 2pq, z = p° + q? 

Những người thuộc trường pháp Pitago cũng đã biết vô số 

nghiệm của phương trình Điôphăng: 


х? — 2y2 = ЖІ 


ВОМ BÀI TOÁN СОА ĐIÔPHĂNG VÀ CÁCH THAY SỐ BẰNG CHỮ 
Điôphăng đã nêu lên cách giải 4 bài toán sau đây: 
Tìm hai số biết: 
a) Tổng và tích của chúng. 
b) Tổng và tổng các bình phương của chúng. 
с) Tổng và hiệu các bình phương của chúng. 
đ) Hiệu và tích của chúng. 


Nếu cho tổng 2a thì ông đã chọn một số là a + s, còn số kia 


57 





là a - s và được một phương trình của s. Nếu cho hiệu 2b thì 
chọn một số là s + b, còn số kia là s — b. 

Tất cả các bài toán của mình dù phức tạp đến đâu, Điôphăng 
cũng đưa ra một cách có hệ thống về những phương trình có 
một ẩn. Còn những ẩn khác thì hoặc biểu diễn qua một ẩn 
hoặc cho chúng những giá trị tùy ý mà sau đó trong trường 
hợp cần thiết sẽ biến đổi đi để chúng thỏa mãn những điều 
kiện khác của bài toán. 

Ông cũng là nhà toán học đã đưa vào cách gọi và cách viết 
lũy thừa của ẩn s, chẳng hạn (theo ngôn ngữ bây giờ): 

1 là đơn vị, s là số, s? là bình phương, 


sš là lập phương, s° là lũy thừa bậc sáu. 


Ngoài ra lại còn thêm cách gọi các đại lượng nghịch đảo ` 


của lũy thừa s~, s>,v.v... Ông không viết số 12 mà viết là “12 
đơn vi”. 

Ông đã giải thích cách nhân và chia các lũy thừa của ẩn, cách 
nhân da thúc, cách ghép các số hạng cùng lũy thừa của s, cách 
chuyển các số hạng âm từ vế này sang vế kia của phương trình, 
cách trừ các số hạng bằng nhau ở cả hai vế của phương trình. 

Sau một số phép biến đổi ở mỗi vế của phương trình chỉ 
còn lại một số hạng, lức đó phương trình sẽ có dạng: 

аз = b, hoặc as? = bs, hoặc as? = b 
và sẽ giải được dễ dàng. 

Ông cũng đã nêu ra cách giải rõ ràng về phương trình bậc 
hai dạng: 


аз? + bs = c, hoặc as? + c = bs, hoặc bs + с = аз?. 


58 











PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỘC РАО MỘT SÓ BÀI TOÁN 

Bài toán - Нау biếu thị một số cho trước bằng tổng của hai 
bình phương dưới dạng tổng сца hai bình phương khác. 

Sau đây là cách giải của Điôphăng: 

“Già sử số cho trước là 13, nó bằng tổng bình phương của 2 
và 3. Giả sử một cạnh hình vuông là s + 2, cạnh hình vuông 
khác là một bội của s trừ di 3, chẳng hạn đó là 2s - 3. Như thế 
bình phương thứ nhất là s? + 4s – 4, bình phương thứ hai là 

СЕИР PIE EPES RE: 
4s? +9 – 12s, cả hai là 5з? + 13 – 8s. Nó phải bằng 13, từ đó s= Z: 
n 18 
Vậy cạnh hình vuông thứ nhất là s+2=-—, cạnh hình vuông 
1 324 
thứ hai là #-3=z.. Các điện tích hình vuông sẽ là IL và 
Tổng của chúng rõ ràng là bằng 13". 

Bài toán – Tìm hai số sao cho bình phương của mỗi số 
cộng uới số bia là một bình phương. 

“Giả sử số thứ nhất là s. Muốn cho bình phương của nó 
cộng thêm số thứ hai là một bình phương, ta đặt số thứ hai là 
2s + 1. А 

Bình phương của số thứ hai cộng thêm số thứ nhất sẽ là 
4s? + 5s + 1. Số này cũng phải là một bình phương. Ta chọn 
cạnh hình vuông là 2s - 2, bình phương của nó sẽ là 4s? + 4 - 8s 

2 3 
và tù đẳng thức 4s? + 5s + 1 = 4s? + 4 — 8s, ta được 8=13 ° 

Trong cà hai ví du này, phương pháp giải của Điôphăng 

như nhau. Ông chọn ẩn bằng biểu thức đơn giản đối với s, như 


59 





s+2 và 28 — 3 trong bài toán thứ nhất. Ông sẽ được một phương 
trình bậc hai đối với в, rồi tìm cách hoặc bỏ số hạng chứa s, 
hoặc bỏ số hạng không đổi, để cách giải cuối cùng được đơn 
giản. 

Ngoài ra Điôphăng còn đưa ra một phương pháp khác gọi 
là “đẳng thức kép” dựa vào công thức: 

— у? = (x +у)(х-у) 

Phương pháp này được áp dụng khi cả hai biểu thức chứa s 
phải là bình phương. Trong trường hợp này, hiệu của chúng 
phải bằng hiệu các bình phương (chẳng hạn x? - у?) để có thể 
phân tích thành một tích hai thừa số (x + у và x — у). Nửa tổng 
hai thừa số này sẽ là x, nửa hiệu của chúng là y. 

Ông đã vận dụng phương pháp trên trong bài toán sau: 

Bài toán - Thêm càng một số ойо hai số cho trước dé được 
hai số mới là hai bình phương. 

“Giả sử hai số cho trước là 2 và 3, thêm s vào chúng được 
5+2 và s + 3 là hai bình phương. Ở đây ta có “đẳng thúc kép”. 

Cách giải như sau: 


Lấy hiệu (s + 3 và s +2), sau đó chọn hai số sao cho tích 
bằng hiệu đó, chẳng hạn 4 và 2. Nửa hiệu của chúng nhân 
với chính nó ta đặt bằng s + 2 hoặc nửa tổng của chúng nhân 
với chính nó ta đặt bằng s + 3. Trong cả hai trường hợp ta 
được s2, Vậy số ta phải thêm vào là = Ко ràng nó thoa 


mãn điều kiện của bài toán”. 


60 











Với bài toán: Tìm hai bình phương sao cho khi cộng thêm 
12 одо mỗi bình phương đó ta lại được hai bình phương, ông 
đã giải dễ đàng (theo lời ông) bằng cách phân tích 12 đưới 
dang hiệu của hai bình phương theo hai cách: 

12=2.6=(4- 2)(4 + 2) = 4? — 21. 


1 1Y.1 1 ү (1Ÿ 
: 12=3.4=| 32-- (3 =l g ы 
уй Ë | | | 2) (2) 


2 2 
Từ đó: - 2 +12=4; g +12= э;) 


Điôphăng gọi phương pháp đó là “phương pháp giả thiết tạm”. 





Sau đây là một ví dụ minh họa đẹp đẽ về phương pháp này 
mà ông đã nêu ra. 

Bài toán – Chia đơn vi thành hai phán ой thêm vào mỗi 
phân một số cho trước để tích của chúng là một bình phương. 

“Giả sử các số thêm vào là 3 và 5. Gọi một phần là s, phần 
kia là 1 – s. Nếu thêm 3 và 5 vào hai phần ta sẽ được s + 3 và 
6 - в. Như thế tích của chúng sẽ là 3s + 18 — 8 Số này phải là 
một bình phương, ta đặt là 4s?. Nếu thêm s? vào hai vế ta được: 
3s + 18 = 55°. 

Phương trình này không có nghiệm hũu tỉ. Hệ số 5 là một 
bình phương (số 4) cộng thêm 1. Muốn phương trình có nghiệm 
hữu tỉ thì phải lấy 18 lần hệ số đó và thêm vào bình phương 
một nửa của 3 để được một bình phương. Như vậy, đáng lẽ 4 
ta phải tìm một bình phương khác để khi tăng thêm 1 và lấy 


Чч уо! Д 
18 lần cộng với 22 sẽ được một bình phương”. 


6† 








Với bài toán phụ này, Điôphăng đã đưa vào ẩn mới в (không 
phải ẩn cũ s ở trên). Ông viết tiếp như sau: 

“Giả sử bình phương chưa biết là 5°. Ta có s? + 1, lấy 18 lần 

1 1 Ж 

cộng thêm 22 Һау 185+202 phải là một bình phương 

Ta lấy tất cả 4 lần sẽ được số 72s? + 81 là một bình phương. 
Đặt bình phương này bằng (8s + 9)? và được s = 18. Vậy bình 
phương phải tìm là 324. 

Bây giờ trở lại bài toán ban đầu: 3s + 18 ~ s? phải là một 


bình Е Bây giờ lấy bình п đó là 324s, е 
18 
= 3257 a 
Ta thấy rằng Điôphăng đã ы. ra nghiệm tổng BH: của 


phương trình bậc hai dạng: as” = 2 bs + c. 


Vậy phần thứ nhất а 9 = Б уа phần thứ hai h = 


Ông đã viết nghiệm dưới dạng phân số có mẫu só a (ở ví dụ 
trên а = 325) và chỉ rõ nghiệm chỉ là hữu ti khi b? + ac là một 


b+vbỀ+ac 
a 


bình phương. Công thức ông đã dua ra là: s= 

Ông cũng đã nêu ra cách giải thứ hai với phương pháp “giá 
thiết tạm”. Trước tiên ông tìm được nghiệm âm mà rõ ràng 
ông đã vứt bỏ nó đi, vì thế ông đã phải thay đổi giả thiết để 
cho một bất đẳng thức nào đó được thỏa mãn. 

e Phương pháp khác: 

Phần thứ nhất phải thêm vào 3 thì ta đặt bằng s trừ đi 3. 
Thế thì phần thứ hai sẽ là 4 — s và điều kiện sẽ là: 9s ~ s? phải 


62 


R 
\ 


MATH.COM 


VN 








là một bình phương. Đặt bình phương này bằng 4s?, ta sẽ được 
=s Nhưng không thể trừ đi 3 đơn vị nếu s phải lớn hơn 3 mà 
nhỏ hơn 4. 
Ta tìm s bằng cách chia 9 cho 5, tức là một bình phương 
cộng 1. Vì s nằm giga 3 và 4 nên bình phuong này công 1 phái 
nằm giữa 3 và 21 ‚ hay bình phương này phải nằm giữa 2 và 


1 
1. Vậy ta phải A bình phương lớn hơn 12 mà nhỏ hơn 2. 
Đổi các số này thành phân số có mẫu số 64, tử số sẽ là I và 
128. my gid tất са đã đơn giản: bình phương phải tìm 14100 


tức là z Trở lại bài toán ban đầu, ta được phương кА 


9в—в° = 25 2 
16 
Từ đó suy ra э-н. Vậy số thứ nhất là а, số thứ hai là 20. 
Điôphăng còn xét thêm tam giác vuông với cạnh hữu tỉ tức 
là cách giải phương trình Điôphăng: 
+y?=? 
Ông đã biết rằng với những tam giác vuông này ta có thể được 
hai số p và q theo công thúc: 
x=p?- q, y = 2 pq, z = p° + q° 
Ông nêu thêm điểu kiện phụ về cạnh hoặc về diện tích. 
Chẳng hạn: 
Bài toán - Tìm tam giác vuông (có cạnh đo bằng số nguyên) 


mà cạnh huyền trừ di mỗi canh góc vuông cho một lập phương. 


63 





Ông viết: 

“Giả sử với tam giác vuông ta dùng hai số s và 3. Thế thì 
cạnh huyền sẽ là s? + 9, hai cạnh góc vuông là 6s và s? — 9. 

Nếu bây giờ lấy cạnh huyền trừ di cạnh góc vuông s? — 9 thì 
được số 18, không phải là một lập phương. 

Ta được số 18 như thế nào? Nó là hai lần bình phương của 
3. Như thế thay cho 3 phải lấy số mà hai lần bình phương của 
nó là một lập phương. Nếu ta lại gọi số đó là s (không phải s 
cũ ở trên”) thì 2s? phải là một lập phương, chẳng hạn s°. Từ 
đó ta được s = 2, 

Bây giờ ta lại lập tam giác với các số s (số s lúc đầu) và 2 
(thay cho 3). Cạnh huyền sẽ là s? + 4, hai cạnh góc vuông là 4s 
và s? — 4. Ta thấy rằng hiệu giữa cạnh huyền s? + 4 và một 
cạnh góc vuông s2 - 4 là một lập phương. 

Nhưng hiệu giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông kia tức là 
biểu thức s? + 4 — 4s cũng phải là một lập phương. Biểu thức 
này là hình vuông có cạnh s - 2. Như thế bài toán sẽ giải được 
nếu ta cho s - 2 bằng một lập phương. Giả sử lập phương đó là 8, 
thế thì s = 10. Như vậy tam giác được tạo thành nhờ hai số 10 
và 2, Cạnh huyền sẽ là 104, hai cạnh góc vuông là 40 và 96". 


(7) Só s ở đây rõ rằng (а không được nhắm với số s đã nêu lúc đầu. Chúng ta có một ví du 
rất tiêu biểu của giả thiết tạm. Nếu với số 3 không thu được kết quả gi thì Điôphăng đã thay 
số này bằng số khác mà tạm thời ông ta cũng gọi là s. 


64 


TH.COM 


УММАТ 








ТАМ ВІА TRÊN MÓ ĐIÔPHĂNG 

Lịch sử đã ghi lại tóm tắt cuộc đời của Piôphăng trên tấm 
bia khắc trên mộ của ông dưới dạng bài toán như sau: 

“Hỡi những người di đường! О đây yên nghi nhà toán học 
Điôphăng. Những dòng ghi dưới đây sẽ nói cho bạn biết ông 
ta thọ bao nhiêu tuổi. Một phán sáu cuộc đời ông là ở tuổi 
thiếu niên đây hạnh phúc. Sống thêm x tuổi đời thì râu lua 
thưa bắt đầu xuất hiện trên mép. Điôphăng lấy ug, nhưng 
sóng thêm т tuổi đời mà vån chưa có соп. Năm năm sau đứa 
con đầu lòng của ông chào đời, thật là cá niềm sung sướng 
đối uới ông. Song số phận cho phép cậu ta chỉ thọ được bằng 
š tuổi đời của bố. Dia con chết đi, cuộc sống trầm lặng dau 
thương đã dày vò ông suốt 4 năm trường rồi ông nhắm mắt 
ba đời”. 

Nếu gọi x là tuổi của Điôphăng cho tới khi mất thì ta có 
phương trình sau: 


х=®+® +®5+5+®+4 
6 127 2 


Giải ra tìm được х = 84. Như vậy ông lấy vợ năm 21 tuổi, có 
đứa con trai đầu vào năm 38 tuổi, con ông chết lúc ông 80 tuổi 
và ông mất lúc 84 tuổi. 


65 











ĐIRICLÊ 
(PETER DIRICHLET) 


Chúng ta hãy thử giải bài toán sau: 
“Không thể nhốt 7 con thỏ ойо 3 cái 
chuông sao cho trong mỗi chuông không 
có quá 2 con”. 

Thật vậy, nếu trong mỗi chuồng 
không có quá 2 con thì số thô sẽ không 
quá 2.3 = 6 (con), điều này mâu thuẫn 
với điều kiện đã cho là có 7 con thô. 

Việc giải những bài toán cùng loại đòi hoi dùng những cách 
lập luận giống nhau được gọi chung là “nguyên lí Điriclê”. 

Điriclê là nhà toán học Đức sinh ngày 13 tháng 2 năm 1805 
và mất. ngày 5 tháng 5 năm 1859. Trong thời gian từ 1822 đến 
1827 ông làm gia sư > Pari và tham gia nhóm các nhà nghiên 
cứu trẻ tập hợp xung quanh nhà toán học Pháp Phuriê. Năm 
1829 ông trở về Beclin công tác và từ năm 1831 là giáo sư 
trường Đại học Beclin. Sau khi Gauxz mất (1855) ông là giáo 
sư trường Đại học Gottinhghen. 


Điriclê đã có nhiều cống hiến quan trọng trong lí thuyết 


66 














số, đã chứng minh định lí về tón tại vô số số nguyên tố trong 
cấp số cộng mà số hạng đầu và công sai là nguyên tố cùng 
nhau. Để giải bài toán này ông đã sử dụng hàm số giải tích 
được gọi là hàm số (hoặc chuỗi số) Điriclê. Ông cũng đã có 
những công trình đáng chú ý về cơ học và vật lí toán, đặc biệt 
về lí thuyết thế. 


67 


ЕЕСМА 
(PIERRE FERMAT) 


GIẢI THƯỞNG 10 VAN MÁC 


Năm 1908 một người Đức rất yêu 
môn toán tên là Vônfken đã treo gidi 
thưởng 100.000 mác cho người nào 
chứng mình được định lí lớn Feema. 
Tù đó hàng trăm, hàng nghìn người 
đã tìm mọi cách để chứng minh gây 





nên một phong trào trong các hội 
khoa học, trên các báo chí về vấn đề 
này. О Hội Toán học Gottinhghen, trong ba năm đầu sau khi 
Vônfken tuyên bố về giải thường đã có trên một nghìn lời 
giài. 

Fecma là nhà toán học lớn người Pháp sinh ngày 17-8- 
1601 và mất ngày 12-1-1665. Ông còn là một nhà luật học, từ 
năm 1631 đến khi mất ông làm việc tại nghị viện của thành 
phố Tuludơ. Ông nghiên cứu khá nhiều lĩnh vực của toán học 
như: lí thuyết số, hình học, đại số, lí thuyết xác suất. Phần 
lớn những phát minh toán của ông được biết đến do trao đổi 
thư từ với Patxcan, Рёсас, Valixơ v.v... 


68 





Ông cùng với Юёсас là những nhà toán học lớn đã đặt nền 
móng cho môn hình học giải tích. Chính ông đã đưa vào toán 
học trước cả Рёсас các vấn đề: tọa độ vuông góc, phương pháp 
tọa độ và áp dụng vào hình học phương trình đường thẳng và 
các đường cong bậc hai. Trong công trình “Mó đầu uê lí thuyết 
quỹ tích phẳng uà không gian”, ông đã chứng mình đường 
thẳng ứng với phương trình bậc nhất, các thiết diện cônic 
ứng với phương trình bậc hai. Ông cũng đã nghiên cứu về 
dạng tổng quát của phương trình bậc nhất và bậc hai của phép 
biến đổi tọa độ (chuyển gốc tọa độ và quay trục). 

Trong công trình “phương pháp tìm giá trị lớn nhất và nhó 
nhất” (chỉ đến năm 1679, sau khi Feema chết mới được công 
bố) Ееста đã đưa vào toán học phép toán mà ngày nay ta gọi 
là phép tính vi phân và áp dụng chẳng những để tìm cực đại 
và cực tiểu mà con để giải những bài toán về tìm tiếp tuyến 
với đường cong. 

Ngoài ra ông còn nghiên cứu cả vật lí và dua ra “nguyên lí 
Ееста” là nguyên lí cơ bàn về quang hình học trong đó có 
định luật về phân chiếu và khúc xạ của ánh sáng. Toàn bộ 
công trình của Fecma chỉ được biết đến vào năm 1669 khi con 
trai ông công bố tuyển tập nghiên cứu của bố mình. 

Một số mệnh đề toán học do Fecma nêu ra cũng có sai lầm. 
Chẳng hạn Fecma cho rằng tất cả các số có dạng 22" + 1 đều là 
số nguyên tố. Chính Ơle đã chứng minh rằng với n = 5 thì sẽ 
được một hợp số. 


69 





XUNG QUANH ĐỊNH LÍ LỚN FECMA 


Trong lịch sử toán học thế giới, “định lí lớn Ееста” có |ë là 
định lí nổi tiếng nhất. Mặc đầu nhà toán học lỗi lạc Feema 
nêu lên cách đây ba thế kt nhưng cho đến nay người ta vån 
không biết là nó đúng hay sai. Chưa có ai chứng mình được 
nó và cũng chưa có ai nêu được một chứng minh để bác bo nó. 

Năm 1637, Fecma đã ghi như sau: 

“Một lập phương không bao giờ là tống của hai lập phương, 
một lay thra bậc bốn không bao giờ là tống của hai lũy thừa 
bậc bốn và một cách tổng quát không có một Ішу tha nào số 
тїї lớn hơn 2 lại là tổng của hai lăy thừa tương tự. 

Tôi да tìm ra một cách chứng mình khá thú vi vè mệnh đề 
trên, nhưng không phải là điều nên ghi ở chỗ lề cuốn sách 
này”. 

Nếu Ееста, có chỗ để ghi cách chứng minh của ông ta thì 
một trong những bí ẩn của lịch sử toán học không tón tại cho 
đến ngày nay! 

Sau khi điều ghi chú này được công bố, các nhà toán học 
đương thời đã bắt tay vào việc nghiên cứu. Tại sao? Vì Fecma 
là một nhà toán học lỗi lạc thường nêu lên nhiều kết quả mà 
không ghi lại chứng minh, nhưng sau đó được các nhà toán 
học tiếp tục chứng minh lại, trừ mệnh đề sau đây mà ta vẫn 
thường gọi là “định lí lớn Ееста”: 

Phương trình x" + у" = z" trong đó x, y, z là ba số nguyên và 
п là số mú nguyên lớn hơn 2 không có nghiệm nguyên (trừ 


nghiệm tâm thường x =у =z = 0). 


70 











Cái khó của định lí này là nêu lên một điều không thể có, 
mà trong toán học việc chứng minh một điều có thể có dễ hơn 
là chứng minh một điều không thể có. 

"Thật thế, muốn chứng minh điều không thể xảy ra không 
phải chỉ xác lập được một số trường hợp riêng nào đó (dù số 
trường hợp này là lớn) nhưng phải với tất cả trường hợp có 
thể hình dung ra được. Vì vậy, điều tốt nhất là phải lam sao 
tìm được một cách chứng minh tổng quát dùng cho mọi trường 
hợp mà không loại trừ trường hợp nào. 

Vì vậy ta hãy tưởng tượng việc xác lập định lí lớn Ееста 
như sau: với mỗi số mũ n > 2 ta lần lượt thử bộ 3 số nguyên 
(x, y, z) để chắc chắn rằng x" + у" không bằng z". Cũng cần nói 
thêm việc này nếu giao cho máy vi tính mạnh nhất thế giới 
thì cũng không bao giờ xong được. Lí do hết sức đơn giản: có 
vô số số mũ n và với mỗi số mũ đó lại có vô số bộ 3 số (x, y, z) 
mà ta cần phải thử. 

Nhưng dù sao máy vi tính vẫn có ích. Ba thập kỉ vừa rồi, 
dùng máy vi tính người ta đã chứng minh được định lí lớn 
Fecma đúng với tất cả số mü n < 125000. Nói cách khác, từ 
nay trở di ta biết rằng: 

Với 2 <n < 195000 thì phương trình x" + y" = 2" không có 
nghiệm nguyên. 

Hiện nay nếu ta có thể chứng to rằng: tón tại một phản ví 
dụ của định lí lớn Fecma, tức là tón rại một số mũ n > 125000 
và một bộ ba số nguyên (x, у, z) mà x" + y" = z" thì ta sẽ không 
còn phải kiểm nghiệm nó bằng cách tính x", y" để xem tổng 


71 








của chứng có bằng 2° không. Lí do chỉ vì tính toán như thế thì 
phải dùng nhiều số quá lớn! 

Ta chỉ có thể chứng minh rằng z phải nhất thiết lớn hơn số 
mũ n và do đó z" phải lớn hơn 125000 195%, một số khổng lồ có 
đến 5 triệu chữ số, chưa kể là phân ví dụ này sẽ dẫn đến 
những số khổng 16 hơn nữa! 

Tuy nhiên những điều nêu ở trên không đủ để chứng minh 
phản ví dụ này không tồn tại. 

Nhà toán học vĩ đại Ơle đã chứng minh cho n = 4, sau đó 
năm 1823 nhà toán học người Pháp Logiăngdrơ đã chứng minh 
cho п = 5. Mười lăm năm sau, Lamê đã chứng minh cho số 
nguyên tố n = 7. Nhưng có vô số số nguyên tố nên Lamê cũng 
không làm sao đi tới trường hợp tổng quát được. 

Rồi lần lượt đến nhà toán học người Đức Kummơ đã dùng 
đến số phức và năm 1847 ông đã đạt kết quả rất ngạc nhiên là 
xây dựng được định lí cho tất cả số mũ nguyên tố nhỏ hơn 
100, trừ ba số 37, 59 và 67. 

Từ bấy lâu đến nay một điều ngờ vực nổi lên: có thật là 
Ееста đã tìm ra được cách chứng minh không hay điều ông 
ta nêu ra chỉ là giả thuyết và chắc đâu là đúng? 

Nhưng ai mà biết được ! 

Vừa qua nhà toán học trẻ CHLB Đức Faltinh đã đưa ra 
cách chứng minh một số kết quả rất quan trọng dưới danh từ 
“định lí Faltinh” mà 60 năm nay các nhà toán học nghiên cứu 
chưa ra. 


72 











Theo định lí Faltinh thì phương trình x" + у" = z" chỉ có một 
số hữu hạn nghiệm là những số nguyên tố cùng nhau và nếu 
với moi n > 4 mà định lí Fecma có thể sai thì chỉ có thể sai ở 
một mức độ nào đó. 

Định lí Falting không dú để xây dựng định lí lớn Fecma 
nhưng đã cung cấp cho các nhà toán học thế giới một chỉ dẫn 
quan trọng, vì cho tới nay chưa ai có ý niệm về số nghiệm có 
thể có của phương trình х" + у" = z". Đây là một khám phá 
quan trọng được thế giới toán học đánh giá cao, mở ra một 
khả năng mới để chúng minh định lí lớn Fecma sau 300 năm 
nay và chắc chắn là không dùng lại ở đó. 

Năm 1995, nhà toán học trë Andrew Wiles sinh ngày 11 
tháng 4 năm 1953 tại thành phế Cambrigiơ, vương quốc Anh 
đã kết hợp nhuần nhuyễn và cực kỳ sáng tạo tất cả những 
tỉnh hoa của toán học thế kỉ XX để chứng minh một cách chặt 
chẽ đỉnh lý cuối cùng của Fecma. 


73 


OM 


VNMATH.C 


FIBÔNAXI 
(LEONARDO FIBONACCI) 


CÂU CHUYÊN THỎ ĐỀ CON 


Đầu thế kỉ thứ 13, vào năm 1202 nhà toán học người Italia 
Fibônaxi đã xuất bản một cuốn sách tên là “Sách vè bàn tính” 
trong đó có bài toán vè “thó dé con” như sau: 

“Gid sứ thó đẻ theo quy luật là: một đôi thỏ cú mỗi tháng đẻ 
được một đôi thó con, mỗi đôi thó con sau 2 tháng lại bắt đầu 
sinh một đôi thó nứa, rồi sau đó mỗi tháng tiếp tục dé ra một 
đôi thó, v.v... và giá sử tất са các thó đều sống. Hỏi nếu có một 
đồi thỏ nuôi từ tháng giêng од đẻ con одо tháng hai thì đến 
cuối năm сб bao nhiêu đôi thó tất са?”. 


Та hãy minh họa quy luật thỏ đẻ con bởi so dó sau (H.12): 


tháng 1 1 đôi 
tháng 2 2 đôi 
tháng 3 3 đôi 
tháng 4 5 đôi 
tháng 5 8 đôi 





74 





VNMATH.COM 





Trong tháng giêng chỉ có 1 đôi thỏ. 

Đôi tho 1 để ra đôi thỏ 2 vào đầu tháng 2. Như vậy trong 
tháng hai có 2 đôi thỏ. 

Vào đầu tháng ba đôi thỏ 1 dë ra đôi thỏ 3, còn đôi thỏ 2 mới 
được một tháng chưa đẻ được. Như vậy trong tháng ba có 3 đôi 
tho. 

Vào đầu tháng tư đôi thỏ 1 đề ra đôi tho 4,, đôi thô 2 dë ra 
đôi tho 4, còn đôi thỏ 3 mới được một tháng chưa đề được. 
Như vậy trong tháng tư có 5 đôi thỏ. 

Vào đầu tháng năm đôi thỏ 1 dë ra đôi thỏ 5,, đôi thỏ 2 đề ra 
đôi thỏ 5,, đôi thỏ 3 đề ra đôi tho 5, còn các đôi thỏ 4, và 4, mới 
được một tháng chưa đe được. Như vậy trong tháng năm có 8 
đổi thỏ. 

Ta có дау số sau đây nêu lên số đôi thỏ từ tháng giêng đến 
cuối tháng năm: 

1,2,3,5,8 

Ta nhận thấy ngay rằng: mỗi số hạng trong dãy số đó bắt 
đầu từ số hạng thứ ba thì bằng tổng hai số hạng đứng liền 
trướcnó: 3= 1+2;5=2+ 3;8=3+5. Điều đó có thể mở rộng 
như sau: 

“Một cách tổng quát, ta có: u, =u, „+ ц, ,vớin> 3”. 

Ta hãy giải thích điều này. Trước hết lấy một trường hợp 
riêng ví dụ u,. Qua sơ đồ ta thấy rằng số đôi thỏ của tháng 
thứ айт là u, = 8, nhiều hơn số đôi thỏ của tháng thứ tư 
u, =5 là 3 đôi. Sở dĩ như vậy là vì vào đầu tháng năm có một 


75 








số đôi thô u, = 3 của tháng ba (3 đôi thỏ này bao gồm số đôi 
thỏ có thể đề vào 1 tháng sau và số đôi thô có thể dë vào 2 
tháng sau, cho nên sau 2 tháng, đến đầu tháng năm, tất cả 3 
đôi thổ đều dë và đề ra 3 đôi thổ con). Vậy u, = u, + u, 

Một cách tổng quát, số đôi thô u, của tháng thứ n nhiều 
hơn số đôi thỏ и _ của tháng (п-1) là một số x đôi thô mới đề, 
số x này chính bằng số đôi thỏ u, ‚сда tháng (п - 2) vì số đôi 
thỏ u, _„ của tháng (n - 2) bao gồm số đôi thỏ có thể đề vào 1 
tháng sau và số đôi thỏ có thể dë vào 2 tháng sau, cho nên sau 
2 tháng, đến đầu tháng n, thì tất cả số đôi thỏ u, _, đều dë và 
đề ra ц, , đôi thỏ соп. VẬyu =u, „+ p 


Tính lần lượt u, u, Up Up ц, 0, ш, v.v... theo công thức 
đó ta được dãy số: 
1,2,3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 141, 233,...(+) 
Ta tìm được u,, = 233, tức đến cuối năm có 233 đôi thỏ. 
Nếu trước số hạng thứ nhất của dãy số (+) ta thêm một số 
hạng nữa là 1 thì ta cũng không thay đổi quy luật tạo thành 
dãy số, túc là ta có: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,... với u „=ч уки р 


"ау số này gọi là айу số Fibónaxi. 


QUY LUẬT SINH TRƯỞNG CỦA CÂY 

Бау số này có nhiều tính chất lí thú. Chẳng hạn ta lấy ví 
dụ sau đây về quy luật sinh trưởng của cây (H.13). Một cây 
đâm nhánh như sau: cây mọc lên được 1 năm thì bắt đầu đâm 
nhánh, sau đó cứ hai năm thân chính lại đâm ra 1 nhánh; quy 


76 













nămthứ4 X_ ___/ é. __ _ _ 5nhánh 
năm thứ3 |. ~~ - - - . - - - 3 nhánh 
năm thứ фф =-=- - = - -=-= 2 nhánh 
năm thứ 1 => = ---—-. Tnhánh 


(H.13) 


luật ấy của thân chính cũng úng dụng cho mọi nhánh mọc ra, 
tức là mỗi nhánh sau khi mọc ra 1 năm thì đâm ra 1 nhánh con, 
và nhánh chính thì sau đó cứ 2 năm lại đâm ra 1 nhánh. Coi 
thân chính là 1 nhánh đặc biệt thì theo (H.13) ta thấy số nhánh 
trong từng năm chính là các số hạng của dãy số Fibônaxi: 
1,2,3,5, 8. 





MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA DÃY SỐ FIBÔNAXI 


1. Tổng của n số hạng đầu tiên của dãy số Fibônaxi 


Ta chứng minh rằng: U,+U,+...u=u „-1 (1) 
Thật thế: u, =u, ~ u, 


u =u,—H, 


77 


.COM 


NMAT 


V 


=, 
u, =, Un 
Cộng từng vế ta được: 
U tU +. +ц =u,,.—u =u,,„- 1 (ми, = 1) 


2. Tổng các số Fibônaxi ở vị trí lẻ (số hiệu lẻ) 





Ta chứng minh rằng: u, + u, + U, +... + Upi =U (2) 
Thật thế: u, = u, 
u, =Uu,=U, 
ч; = us T Uü, ~ | 
< 
2858480045 О 
Чыр = Un Un- о 
Chỉ cần cộng từng vế ta sẽ được kết quả trên. E 
3. Tổng các số Fibônaxi ở vị trí chån (số hiệu chẵn) L 
= 
Ta chứng minh rằng: u, +u +u + ..+ usu, 109) — 
L 
Dựa vào (1) ta có: u, +U, +u, +.. + Un = Un, 1 > 


Trừ tùng vế đẳng thức (2) ta được: 


Uy +U, + EU ,,-1-Ч =U2,¿¡ 1. 


4. Tổng các bình phương của n số Fibônaxi đầu tiên 


Ta chứng minh rằng: u? +u? +... 0ˆ = uu (4) 


п n n+l 


E RS PPE Е УҢ 22 =8 
Để ý rằng: щщ, — щу Up = цц, що) = Ч, 


Ta cộng từng vế các đẳng thức sau: 


78 





Q s 

u =u, и, 
2= Е 

u; = u, u u, u, 
4= = 

u= u, u,- u, u, 


оц, u, 

ta së duoc cóng thwc (4). 

Düng phuong pháp quy nap toán hoc ta eó thë chúng minh 
được nhiều công thúc biểu thị sự liên hệ giữa các số Fibónaxi. 
Cần chú ý thêm là trong dãy số Fibônaxi u, = 1 và u, = 1, nên 
tru, уй u., tói и, 


„ có công thức truy toán sau: 


n+l + 


u+u u 


n+1— Unsa 

Ngoài ra còn có một số “đấu hiệu chia hết của các số 
Fibônaxi” dựa vào số hiệu của chúng. 

a) Só Fibônaxi là chẵn khi và chỉ khi số hiệu của nó chia 
hết cho 3 (chẳng hạn u, = 2, u, = 8, u, = 34,...). 

b) Só Fibônaxi chia hết cho 3 khi và chỉ khi số hiệu của nó 
chia hết cho 4 (chẳng hạn u, = 21). 

c) Số Fibônaxi chia hết cho 4 khi và chỉ khi số hiệu của nó 
chia hết cho 6 (chẳng hạn u, =8, u, = 144). 

d) Số Fibônaxi chia hết cho 5 khi và chỉ khi số hiệu của nó 
chia hết cho 5 (chẳng hạn u, = 5, u,, = 55). 

e) Số Fibônaxi chia hết cho 7 khi và chỉ khi số hiệu của nó 
chia hết cho 8 (chẳng hạn u, = 21). 


79 





Tuy nhiên có một điều thú vị là: 
- không có số Fibônaxi nào khi chia cho 8 lại dư 4; 


— không có số Fibônaxi với số hiệu lễ nào lại chia hết cho 17. 


PHÉP CHIA HOÀNG KIM 


Ta hãy chia đoạn thẳng AB bằng đơn vị dài (H.14) thành 
hai phần sao cho độ dài phần lớn là trung bình nhân giữa độ 
dài phần nhỏ và độ đài cả đoạn thẳng. 








с, А С, в Gọi x là độ đài phần lớn, độ đài phần 
(H14) nhỏ sẽ là 1 - x, ta có tỉ lệ thức sau: 
l. x 
x 1-х 
Tü dó: х?=1-х 
Nghiệm đương của phương trình này là -1+% , vì theo tỉ 
ыз, 51 2 1+5 1+5 
lệ thúc trên thì ti số: – = ) =k 











x -1+/5 С1+/5й+у) 2 


Phép chia này (điểm C.) gọi là phép chia theo trung ti và 
ngoại tỉ, con được gọi là “phép chia hoàng kim”. 


Cách dựng điểm С, không có gì khó. Giả sử AB = 1; từ A 


E 
Ке đường vuông góc với Š 
AB, trên đó lấy điểm E 
1 
sao cho АЕ == (H.15). Та ©, Aor cấp в 
2 (H.15) 


80 








£ 


. Тау E làm tám ta vach cung qua А cắt 


з 1 


ЕВ = 11 
Рт OE 
EB tai D, ta được: BD = 


Lấy B làm tâm lại vạch cung qua D ta tìm được điểm C. 
Con điểm C, ta dựng được dựa vào nhận xét AC, = ВС, 
Trong hinh hoc ta cüng 
thuong gàp phép chia hoàng 
kim. Chàng han hinh vuóng nói 
tiếp trong nủa hình tròn (H.16). 
С là điểm chia đoạn AB theo 
. (н.16) 
phép chia hoàng kim. 
Cạnh a, của hình thập giác đều nội tiếp trong hình tròn 
bán kính R; như ta đã biết bằng: азо = 2Rsin So =8Rsin1# 
Ta tính sin 18° dựa vào các công thúc sin 36° = 2в1п18° соѕ18° 
và cos36° = 1 - 2sin? 189, Та có: 
sin72 = 4sin189cos189 (1 — 2sin?18) Œ®) 
Vì sin729= соѕ18° #0 nên từ (*) suy ra: 


1 = 4sin1891 – 2sin?18°) 





Như thế sin18° là một nghiệm của phương trình 
1 = 4x(1 – 2x?) hay 8x? – 4х +1 = 0 


Phương trình này có thể viết: 
(2x – (4х? + 2x – 1) =0 


mà nghiệm là: 


81 


1 -1 5 _-1-у5 





x, = Pướn = 4 X; = 4 
Vì sin18° là số dương khác 1 nên sin1® = 
Vậy: an=. кє р 
Е Nói cách khác а,, bằng đoạn lớn 


của bán kính hình tron trong phép 
chia hoàng kim. 


“А я | 
i Nf À Ta xét mót ngü giác dêu. Сас 
j í đường chéo của nó tạo thành một 








ngũ giác sao (H.17) = 
Ta сб: АЕР = 108°, ADF = 36°. O 
(н.17) А 
Theo định lí hàm số sin thì: т 
AD_sin108 _ sin72 = 2083 -2145 _ 1+ Võ Е 
АЕ sin3ổ' sin36 4 2 < 
Rõ ràng AF = AC và ta được: = 
AD_AD.1t.5 Z 
AF AC 2 > 


Уйу diêm C chia doan AD theo phép chia hoàng kim. 
Ta nhân xét thêm là theo phép chia hoàng kim thì: 








АС_1+У5 
Ср 2 
Do AB = CD nên ta сб: 
АС АВ 1+5 
АВ ВС 2 


Vậy trong các đoạn thẳng BC, АВ, АС, АР thì mỗi đoạn | 


“ l+ 
вап рар 





5 lần đoạn ngay trước nó. 


82 





FURIÊ 
(ЈЕАМ BAPTISTE ЈОЅЕРН FOURIER) 


Nói đến Furiê là nói đến chưỗi số 
Еигіё có vai trò to lớn trong toán học 
cũng như trong vật lý toán. 

Furiê sinh ngày 21-3-1768 ở Ӧ-хе- 
rơ, là con của một người thợ may. Mồ 
côi bố mẹ từ năm 8 tuổi, Furiê được một 
cố đạo vùng Ô-xe-rơ nuôi cho ăn học. 
Năm 12 tuổi Furiê đã viết được những 





thánh kinh tuyệt vời, được cha cố hết 





sức khen ngợi. Và cũng vào tuổi này toán học đã chỉnh phục > 
cậu bé và cậu ham học toán đến nỗi để có ánh sáng trong đêm 
cậu đã cần cù thu nhặt những mẩu nến ở bếp và làm việc thật 
khuya. 
Tháng chạp năm 1789 ở tuổi 21, Furiê đã đến Pari để trình 
bày với Viện hàn lâm những nghiên cứu của mình về lời giải 
các phương trình số, đi sâu hơn những điều mà Lagrăng đã 
để lại, nghiên cứu này vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. 


Khi Napôlêong khuyến khích việc mở trường thì thầy giáo 


a3 


quá thiếu vì khá đông thầy giáo thấy trước đó tài năng không 
được chú trọng nên đã bỏ ra nước ngoài. Cuối cùng trường Sư 
phạm cao cấp được thành lập năm 1794 và Furiê đã thành 
giáo sư của trường. Một kỷ nguyên mới về dạy toán đã được 
bắt đầu ở Pháp. 

Ông là một giáo sư toán xuất sắc ở trường Sư phạm cao cấp 
cũng như ở trường Bách khoa. Trong thời gian ở Gro-nô-blo, 
ông đã viết một tác phẩm bất hủ “Ly thuyết giải tích оё nhiệt” 
đặt nền móng cho môn vật lý toán học. 


Trong đại số, người ta bắt đầu nghiên cứu về vẽ đồ thị của 
những hàm số đại số đơn giản và thấy rằng những đường cong 
vẽ nên nếu được kéo dài thì không bị gây bất ngờ. “Định lý 
Furiê” đã đưa ra một cách biểu diễn và khảo sát những đồ thị 
như vậy. Furiê cũng là nhà toán học lớn lần đầu tiên nghiên 
cứu các vấn dé toán học ở “biên giới” và sau đó phương pháp 
Furiê được áp dụng để giải nhiều bài toán ở biên. 

Ông mất ngày 16-5-1850 vào tuổi 63. Ông thuộc về tầng 
lớp chọn lọc của các nhà toán học mà công trình lớn của họ đã 
đưa tên tuổi họ trở thành những tính từ trong ngôn ngũ của 
những dân tộc văn minh. 


84 














GALOA 
(EVARISTE GALOIS) 


NGÔI NHÀ Ó THÀNH PHỐ BUALAREN 


Trong mấy giờ đồng hồ, trước khi 
vĩnh biệt cõi đời vào tuổi 20, nhà toán 
học тё người Pháp Êvarit Galoa đã 
giải quyết toàn vẹn vấn đề đã làm băn 
khoăn các nhà toán học trong hàng 
bao thế kỉ: “Trong những điều kiện nào 
thì một phương trình có thé giải được?” 
Công trình đã đưa ông lên địa vị các 





nhà toán học hàng đầu của thế giới. 

Cách Pari thủ đô nước Pháp khoảng 10 km là thành phố 
Bualaren, nơi cậu bé Galoa cất tiếng chào đời vào ngày 26 
tháng 10 năm 1811. Thành phố này đến nay vẫn sống thanh 
bình như vào đầu thế kỉ thứ 19. Dọc hai bên đường phố Lớn 
vẫn còn lại những ngôi nhà với những mái nhọn xưa kia. Nhà 
cửa, cầu cống vẫn là những cảnh vật cũ không có gì thay đổi 
lớn. 


So với năm 1829 tòa thị chính của thành phố vẫn giữ được 


85 


về khiêm tốn xưa kể từ khi б đó có gắn cái biển kỉ niệm mang 
dòng chũ: “Những người đân thành phố biết ơn ngài Nicôla 
Gabrien Galoa thị trưởng thành phố suốt 15 năm liên tục”. 
Ngoài ra ở thành phố Bualaren này lại có một đường phố 
mang tên bố của Êvarit Galoa. 

Trước ngôi nhà số 54 của phố Lớn thành phố Bualaren có 
một tấm bảng kỉ niệm mang dòng chữ: «0 đây là nơi sinh ra 
nhà toán học lỗi lạc người Pháp Êvarit Galoa, mất năm 20 
tuổi, 1811 – 1832”. Tấm bảng này do một giáo sư toán học của 
trường Đại học Tổng hợp Pari, công дап của thành phố 
Bualaren, tặng vào ngày 13-6-1909. Tại buổi lễ gắn tấm bảng 
này có nhà toán học Pháp Đacbu, thư kí thường trực Viện 
Hàn lâm Khoa học Pháp, giáo sư trường Sư phạm cao cấp 
(trường Đại học nổi tiếng nhất của nước Pháp), nơi mà nhà 
toán học lớn Galoa không được vào học, chỉ vì bị vùi dập tài 
năng. 


ĐỜI HỌC SINH CỦA GALOA VÀ NGƯỜI THẦY RISA 


Bố Galoa là một trí thức, ham chuộng tự do và rất ghét 
phái bảo hoàng. Từ bé cho đến năm 11 tuổi, Galoa chỉ học ở 
nhà với mẹ. Bà mẹ giáo dục con rất dịu dàng, nhưng cũng rất 
nghiêm khắc, tính tình bà cương trực, thẳng thắn. 

Tháng 10 năm 1823, vừa tròn 12 tuổi, Galoa rời khôi tổ ấm 
gia đình và bắt đầu vào học trường trung học nổi tiếng Lu-i 
Đại đế. Trường này với nội dung và hình thức tổ chức của nó 
thời đó giống như một nhà tù, với các song sắt và các cửa luôn 


86 











luôn đóng chặt. Hầu hết học sinh ở đó đều là con em quý tộc, 
thuộc tầng lớp tư sản lớn trong xã hội Pháp. 

Năm 1823, nước Pháp vẫn còn chịu ảnh hưởng của cuộc 
cách mạng 1789. Vẫn còn nhiều tổ chức kín, những hoạt động 
cách mạng, thỉnh thoảng lại có bạo động. Phong trào bên ngoài 
đó đã vang dội vào trường học và học sinh đã nhiều lần phản 
đếi chế độ hà khắc của nhà trường. Để đối phó lại; người ta 
доб bất cứ ai có tư tưởng, hành động chống đối. 

Sự đè nén áp bức, không khí đấu tranh ấy lần đầu tiên đã 
tác động đến tâm hôn non trẻ của Galoa. Năm thú hai ở 
trung học đã đánh dấu một bước ngoặc trong đời Galoa: thiên 
tài toán bọc đã пау nở ở cậu bó. Trước đó, chàng thiếu niên 
này đã từng được giải trong các kì thi chọn học sinh giỏi tiếng 
Hi Lạp, nhưng đến bây giờ thì chỉ mài mê với toán và chẩn 
học các môn khác. Vì thế cuối năm nhà trường bắt cậu ta phải 
ở lại lớp để tiếp tục học các bài La tỉnh, Hi Lạp chán ngấy, 
còn về toán thì cậu đã vượt xa các bạn cùng lớp. 

Cuốn “Hình học” của Logiăngdrơ là nội dung học trong hai 
năm cho những học sinh giỏi toán thì Galoa đã đọc một mạch 
từ đầu đến cuối chỉ trong vài ngày, nhẹ nhàng như xem tiểu 
thuyết. Cuốn này đã trình bày một cách chặt chẽ rội dung 
toán học của 8 cuốn sách của Ơclit. Trong lòng cậu bé đã bừng 
lên một niềm hứng thú và phấn khởi, cậu bắt đầu không chú 
ý đến học bài ở trường nữa mà bắt đầu học những sách khó 
hơn của Lagrăng như “Phép giải phương trình số”, “Lí thuyết 
về hàm giải tích”, “Các bài giảng về lí thuyết hàm số”. Bài 
toán đầu tiên trong số những bài toán mà Lagrăng dua ra đã 


87 











dẫn Galoa đến việc áp dụng tư tưởng về nhóm. Những vấn để 
này tất nhiên chưa nói lên được thiên tài đặc biệt của Galoa 
mà chỉ chứng tó khả năng tư duy sáng tạo của ông đã dẫn đắt 
ông sớm thấy được những vấn đề lớn của khoa học, không bị 
sa vào những điều nhỏ nhặt. 

Năm 1827 trong những ngày hoc ở trường, khả năng phát 
hiện những vấn để chung còn nhiều hơn khả năng toán học 
của ông. Ông vẫn rất thú vị đối với những môn học khác. Tiếc 
thay khi đó những môn học này được dạy cẩu thả như môn 
đại số ờ trường ông học. Tất cả là do sách gìáo khoa soạn chưa 
tốt. Galoa rất khó chịu với những phương pháp của các thầy 
giáo, còn các thầy giáo thì không nhận ra được khả năng phát 
triển trí tuệ đặc biệt của học sinh. 


Những tài liệu để lại trong thời gian này cho biết người ta 
đã nhận xét về ông như thế nào, chẳng hạn “Galoa không bao 
giờ chịu ngồi yên vì những câu hỏi về toán luôn luôn nảy ra 
trong đầu óc của Galoa”. 

Cũng trong thời gian này ông đọc những công trình của 
Оле, Gauxơ, Giacôbi và ông cảm thấy rằng mình có thể làm 
như họ. Do đó ông trở nên can đảm hơn. Cuối năm học ông 
không theo được một gïờ học nào về chuyên đề toán mà phải 
tự mình chuẩn bị cho kì thi vào trường Bách khoa. Tiếc thay 
ông đã thi hong. 

Mặc dù thị hông vào trường Bách khoa, nhưng đến tháng 
10 năm 1828, lúc mới 17 tuổi, Galoa đã từ lớp toán sơ cấp 
chuyển sang học lớp toán đặc biệt của trường Trung học Lu-i 
Đại đế. 


88 














May mắn cho Galoa là tần đầu tiên được gặp một thầy giáo 
hiểu tài năng và tận tình giúp đỡ. Đó là giáo su Risa. Ông này 
đã tận tâm giúp đỡ, giáo dục bao nhiêu học sinh của mình và 
hễ nhận thấy một người nào có năng khiếu thì ông không 
quản ngại, quên cả mệt nhọc để giúp đỡ đến nơi đến chốn. 
Trong lịch sử khoa học của nước Pháp, Risa được coi là một 
giáo sư có tài. Trong số những học sinh của ông thi vào trường 
Bách khoa có Lơ Veriê, nhà thiên văn và chủ nhiệm đầu tiên 
của khoa cơ học thiên thể của trường Đại học Xoócbon và nhà 
toán học nổi tiếng Hecmit. Chính Hecmit là người được giáo 
sư Risa tin cẩn, sau này đã giao bản thảo công trình của Galoa 
mà nay được lưu trữ tại thư viện của Viện Hàn lâm Khoa học 
Pháp. 

Học sinh của giáo sư Risa rất khâm phục cách giảng day 
diệu kì của ông. Sự thành công trong lĩnh vực toán học và 
khoa học của nhiều học sinh của ông ở trường Bách khoa phần 
lớn do công lao đào tạo của ông. Risa nhận thấy ngay năng 
khiếu của Galoa và rất kiêu hãnh về những kết quả Galoa 
đạt được. Những lời giải các bài toán mà Galoa đưa ra bao giờ 
cũng làm cho giáo sư Risa hết sức thú vị và khâm phục. Ông 
luôn luôn coi Galoa là học sinh tài năng nhất trong đám học 
sinh của mình nên hết sức lắng nghe khi Galoa phát biểu 
trước bạn bè cùng lớp. Những tài liệu mà giáo sư Risa để lại 
giúp ta đánh giá thầy lẫn trò: “Người học trò này có năng 
khiếu đặc biệt về toán”, “Galoa chỉ chuyên nghiên cứu về 
những lĩnh vực cao cấp của toán học”, và “Galoa hơn hẳn tất 
cả những người bạn của mình”. 


89 





Chính giáo sư Risa là người đã giúp Galoa đăng những bài 
báo đầu tiên của mình và thuyết phục Galoa gùi thông одо 
công trình đến Viện Hàn lâm. Bài báo của Galoa đã được in 
trong số tháng ba của “Les annales de mathématiques”, tạp 
chí về toán đầu tiên của nuéc Pháp xuất bản năm 1818. 

Ngày mồng 1 tháng 6 có cuộc họp của Viện Hàn lâm. Hai 
nhà toán học Poátxông và Côsi được trao nhiệm vụ xem xét 
công trình của Galoa gửi tới. Côsi đã không cho một kết luận 
nào! Ông ta đã để mất bản thảo của Galoa, thật là tai hại! 
Trước đây ông cũng đã từng để mất bản thảo của Abel. Điều 
đó mở đầu một chuỗi câu chuyện vô lí làm cho Galoa ác cảm 
với Viện Hàn lâm và bắt đầu oán ghét xã hội mình đang sống. 

Kết thúc năm học, Galoa lại thi vào trường Bách khoa và 
một lần nữa lại thi hỏng, đó là năm 1829 khi ông 18 tuổi. Giáo 
sư Risa và các bạn của Galoa rất buồn, không ai nghỉ ngờ tài 
năng của Galoa, nhưng giải thích điều хау ra như thế nào? 
Khi vào vấn đáp, Galoa và giám khảo đã thảo luận về một 
vấn đề toán. Giám khảo đã nhầm, Galoa bực mình về những 
câu hoi và vì thất vọng, mất bình tĩnh; ông đã ném khăn lau 
bảng vào mặt giám khảo. Tất nhiên là ông hong thi và theo 
luật của trường Bách khoa lúc bấy giờ, ai đã thi hai lần không 
đỗ thì không được thi nữa. 

Trong thời gian nằm ở nhà tù Xanh Pêlaghi; nhớ lại kì thi 
này, Galoa đã viết rằng ông đã phải nghe những lời điên гб 
của bọn chấm thi. Điều này cho phép chúng ta nghĩ rằng có ai 
đó đã тта mai Galoa khi ông trình bày những quan điểm của 


90 











mình. Những người hỏi thi dốt nát đã cho Galoa bao nhiêu 
điểm để đánh hong ông, thì không ai biết cả! 

Nếu Galoa được vào trường Bách khoa này thì rõ ràng ông 
đã có điều kiện thuận lợi để làm việc yên tĩnh trong hai năm. 
Trong thời gian đó, những sinh viên trường Bách khoa đã có 
khả năng nghiên cứu những công trình khoa học. Hầu hết 
những người có năng lực này đã vì khoa học mà từ chối mọi 
địa vị, chức tước mà nhà nước dự định giành cho họ sau khi ra 
trường. Phải nói rằng những cựu sinh viên trường Bách khoa 
thời đó đã làm rạng rỡ tên tuổi trường này trên thế giới. Giờ 
đây tình hình này đã hoàn toàn thay đổi. Bọn tư sản mại bản 
đã cố sử dụng những cựu sinh viên của trường để phục vụ cho 
những mục đích không phải khoa học. Cho nên việc đào tạo 
những nhà toán học đã chuyển sang các trường đại học khác. 

Năm 1820, một tai họa lại đến với Galoa: đó là cái chết đau 
đớn của bố ông. Вб Galoa là một người thẳng thắn, cương 
trực. Do một sự áp bức của bọn cầm quyền, ông uất ức và tự 
sát. Galoa đã chứng kiến cái cảnh quan tài của bố hạ huyệt 
trong sự thương xót và bất bình của quần chúng xung quanh, 
ông càng thấy xã hội là bất công và xấu xa. 


GALOA THAM GIA CÁCH MẠNG 

Tháng 2 năm 1830, lúc 19 tuổi, Galoa được nhận vào trường 
đại học. Trong năm đó, ông đã hoàn thành một công trình về 
phương trình đại số và gửi lên Viện Hàn lâm để dự một kì thi 
dành riêng cho các nhà toán học. Thư kí của Viện mang bản 


91 





thảo về nhà xem, nhưng chưa kịp xem thì bị chết. Về sau 
người ta không tìm thấy dấu vết của bản thảo đó nữa. 

Sẵn có ác cảm với xã hội bất công và bản thân mình sau 
nhiều lần bị vùi dập, tư tưởng của Galoa đã có chuyển hướng 
quyết định. “Không thể là một sự tình cờ. Xã hội này - theo 
Galoa - đã kìm hãm khả năng của con người”. Và Galoa đã tích 
cuc tham gia vào các tổ chức chính trị của nhóm Cộng hòa. 

Galoa vận động các bạn học tham gia phong trào cách mạng. 
Có đêm Galoa đã bỏ trường trốn ra ngoài để hoạt động. Và 
tất nhiên, Galoa bị đuổi. Cùng cực, Galoa phải mở lớp dạy tư 
để kiếm ăn. Một thanh niên 19 tuổi mở lớp dạy từ một số lí 
thuyết do mình sáng tạo ra: thuyết về số ảo, thuyết về nghiên 
cứu phương trình theo căn thúc, v.v... Cũng rất dễ hiểu là lớp 
này không có người học! Galoa đành phải xin vào pháo binh 
để có cơm ăn! 

Sau đó, được Poátxông, nhà toán học nổi tiếng lúc bấy giờ 
giúp đỡ, Galoa lại viết và gửi tiếp lên Viện Hàn lâm một công 
trình về cách giải tổng quát các phương trình, mà ngày nay 
gọi là (huyết Galoa. Poátxông nhận trình bày công trình của 
Galoa trước Viện Hàn lâm. Nhưng do không nghiên cứu kĩ 
tài liệu viết quá cô đặc của Galoa, Poátxông đã trình bày sơ 
lược và kết luận: “tài liệu khó hiểu...” 

Hi vọng cuối cùng thế là hết! Có lúc Galoa đã thốt lên: 
“Nếu cẩn làm cho nhân dân nổi loạn thì tôi sẵn sàng hiến bản 
thân tôi”. 


Tháng 5 năm 1831, gần 200 thanh niên Cộng hòa đã họp để 


92 














phản đối một đạo luật của chính phủ. Người ta nâng cốc chúc 
mừng cách mạng 1789. Trong bầu không khí căng thẳng, Galoa 
đứng đậy, một tay nâng cốc rượu, một tay cầm dao дайт và hô 
to: “Mừng vua Lui Philip пау!” Thái độ của Galoa được hoan 
nghênh nhiệt liệt và mọi người đổ ra đường biểu tình. Ngay 
sau đó Galoa bị bắt và bị giam tại nhà lao Xanh Pelaghi từ 
ngày 14 tháng 6 năm 1831 đến 16 tháng 3 năm 1832. 

Chế độ hà khắc của nhà tù chỉ mới mấy tháng đã làm cho 
Galoa già đi nhiều (theo lời kể của người chị Galoa). 


NHỮNG GIỜ PHÚT CUÓI CUNG СОА GALOA 


Sau khi Galoa được thả, không ai biết thật rõ những sự 
việc gì đã xảy ra. Người ta chỉ đoán qua ba bức thư mà Galoa 
để lại. Trong “Thư gửi tất cả những người cách mạng” đề ngày 
29-5-1832, Galoa viết: “Tôi mong rằng các bạn đừng trách tôi 
đã không chết vì Tổ quốc... Tôi bị hai kê thù địch khiêu khích, 
tôi đã nhận đấu kiếm với chúng, vì danh du không cho phép 
tôi bàn trước điều đó với các bạn... Vĩnh biệt các bạn! Tôi vẫn 
rất muốn sống vì lợi ích chung của chúng ta”. 

Đó là những lời cuối cùng của Galoa. Biết mình sắp chết, 
Galoa đã thức suốt đêm để viết những công trình nghiên cứu 
của mình. Thỉnh thoảng Galoa lại ngừng lại và viết vội vàng, 
run run bên lề trang giấy: “Tôi không có thì giờ, không có thì 
giờ nữa...” 

Những trang giấy mà Galoa viết lức rạng đông, trong 
khoảng mấy giờ đồng hồ tuyệt vọng, đã đưa Galoa lên địa vị 


93 











các nhà toán học lỗi lạc hàng đầu của thế giới. Ông đã giải 
quyết trọn vẹn vấn để đã làm băn khoăn các nhà toán học 
trong hàng bao thế kỉ: “Trong những điều biện nào thì một 
phương trình có thể giải được?” Trong công trình này ông đã 
vận dụng tài tình lí thuyết nhóm và vì thế ngày nay người ta 
xem Galoa như là người tiên phong trong lí thuyết đó, một lí 
thuyết đã chiếm một địa vị đặc biệt quan trọng trong toán 
học hiện đại và vật lí hiện đại. 

Galoa đã giao công trình trên đây cho một người bạn thân 
là Sœvaliê cùng một số bản thảo nữa, nhờ ông trình cho Viện 
Нап lâm. Galoa viết: “Anh gửi hộ những công trình này cho 
Giacôbi hay Gauxơ và yêu cầu các ông ấy cho biết ý kiến - 
không phải là việc tôi làm đúng hay sai - mà về tầm quan 
trọng của nó đối với toán học”. 

Mo sáng 30-5-1832, Galoa gặp ke thù. Hai người dùng súng 
lục cách nhau chỉ vài mét; một viên đạn trúng vào bụng Galoa, 
ông ngã xuống. Một vài giờ sau, một người dân địa phương đi 
qua thấy vậy đã đưa ông vào bệnh viện Côsanh. Trong giây 
phút cuối cùng Galoa đã nói với người anh ruột mình: “Anh 
dùng khóc, em cần tô long dũng cảm của mình để có thể chết 
vào tuổi hai mươi”. 

Galoa đã từ chối linh mục đến cầu kinh và 10 giờ sáng 
ngày 31-5-1832 Galoa đã vĩnh biệt còi đời. Nhưng 60 trang 
giấy mà ông dé lại trong đêm cuối cùng mới mái là một đài ki 
niệm bát tử của một thiên tài trẻ, mà cuộc đời ngắn ngủi là 
một bản cáo trạng chế độ xã hội cũ đã vùi йар tài năng của 
con người. 


94 











GAUXƠ 
(CARL FRIEDRICH GAUSS) 


Chúng ta да tùng nghe câu chuyên 
về chú bé Gauxo giỏi toán từ đầu cấp 
một, đã tìm ra ngay đáp số của bài tính 
tổng 1+2+3 +... + 98 + 99 + 100 khí 
thầy giáo vừa ra xong cho cả lớp. 

Gauxơ, người được mệnh danh là 
“vua toán học” sinh ngày 30 tháng 4 
năm 1777 tại Brausơvây nước Đúc 





trong một gia đình người sửa ống nước 
kiêm nghề làm vườn. Năng khiếu toán học của ông bộc lộ rất 
rõ rệt ngay từ khi cồn nhỏ. 

Ông học trường Đại học Tổng hợp Gottinhghen từ 1795 
đến 1798 và bảo vệ luận án tiến sĩ toán năm 1799, trong đó 
lần đầu tiên ông đã chúng minh định lí cơ bản của đại số, 
Trước khi học xong đại học ông đã chuẩn bị tác phẩm “Nghiên 
cứu số học” (được in năm 1801) trong đó đã có những chứng 
minh rất thông minh và những phát minh rất sáng tạo. 


Năm 1807 ông phụ trách khoa toán và thiên văn của trường 


95 





Đại học Gottinhghen và là Giám đốc đài thiên văn Gơttinhghen. 
Gauxơ là người đã kết hợp tài tình việc nghiên cứu toán học 
lí thuyết và toán học ứng dụng và đã có những ảnh hưởng rất 
to lớn trong sự phát triển đại số cao cấp, lí thuyết số, hình 
học vi phân, lí thuyết về sự hấp dẫn, lí thuyết về điện học và 
từ học, trắc địa học, thiên văn học. 


KHẢ NĂNG Ki LẠ VỀ TÍNH МНАМ 


Từ nhỏ Gauxơ đã biểu hiện một khả năng kì lạ về tính 
nhẩm. Khi vừa học nói, chú bé luôn luôn đặt câu hôi với những 
người xung quanh. Cầm cuốn sách trong tay bé hoi mẹ cái gì 
đây, để làm gì. Khi được mẹ trả lời là chữ để học thì bé yêu 
cầu ngay mẹ dạy bé học. Bà mẹ đã đỗ con là phải đợi ít nữa 
mẹ sẽ dẫn vào trường để học chữ, học đọc, học viết. 

Nhưng Gauxơ không chịu đợi. Bằng cách hỏi dần dần, chú 
bé học thuộc lòng những chữ cái và chẳng cần người lớn giúp, 
bé tự học đọc. 

Người ta còn kể một câu chuyện khá lí thú. Bố Gauxơ thường 
nhận thầu công việc để cải thiện đời sống. Ông thường thanh 
toán tiền nong vào chiều thứ bảy. Một lần ông vừa đọc xong 
bảng thanh toán thì từ phía giường có tiếng của Gauxơ lên 3 
tuổi: 

- Bố tính sai rồi, phải như thế này mới đúng... 

Mọi người mim cười còn chú bé thì nhíu mày suy nghĩ và 
sau đó nói kết quả là bao nhiêu. Mọi người xung quanh vẫn 
cười chế giễu, nhưng Gauxơ vẫn không chịu thua. Khi người 


96 

















bố tính lại từ đầu thì tất cả đều ngạc nhiên vì chú bé Gauxơ 
dúng. Những người láng giềng kháo nhau về việc này. 

Chú bé mỗi ngày một lớn, dày dạn lên, chú đọc sách và tập 
suy nghĩ. Về sau, khi vừa mới ёго thành sinh viên dai học, 
Gauxo đã không hê sợ hãi lao vào những vấn dê chưa được 
giải quyết như một nhà toán học già đặn. 


МАО CHUYÊN VỀ CHÚ BÉ LÊN 7 

Lên 7 tuổi Gauxơ đến trường. Thầy giáo Biutnhe luôn cầm 
trong tay chiếc roi ngựa để “пћау múa” trên lưng những học 
sinh lười biếng, đôi khi nó cũng được tặng cho cả Gauxơ vì lúc 
đầu chú bé không có gì phân biệt với các học sinh khác. 

Nhưng tình hình đã thay đổi hẳn khi bắt đầu học số học. 
Ngay từ giờ đầu tiên Gauxơ đã vượt hẳn lên, trước con mắt 
của người thầy giáo nghiêm khắc. Một lần thầy giáo cho tìm 
tổng của tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100. Khi thầy giáo vừa 
đọc vừa phân tích xong đầu bài thì đã nghe giọng Gauxơ: 

- Em giải xong rồi. 

Thầy giáo đạo quanh các bàn, không hề để ý đến chú bé và 
nhắc: 

- Chắc em sai rồi đó, không thể giải nhanh bài toán khó 
này đâu. 

- Thưa thầy em giải rất đứng. 

Thầy giáo đập dập chiếc roi một cách đe dọa: 


- Nào thử xem có đúng không, nếu sai thì phải đòn dấy! 


97 








Nhưng thầy giáo hết sức ngạc nhiên khi kiểm tra thấy 
Gauxơ giải bài toán một cách hoàn toàn đúng mà cách giải lại 
hết sức độc đáo. Thầy bèn yêu cầu chú bé giải thích cho cả lớp 
nghe về cách giải độc đáo này. 

Gauxơ đã trình bày: 

- Ет nhận thấy ở dãy tính cộng này tổng của hai số của 
từng cặp số đứng cách đều phía đầu và phía cuối đều bằng 
nhau và em cộng từng cặp: 

100 + 1, 99 + 2, 98 + 3,..., 50 + 51 
Mỗi tổng đều bằng 101, mà có 50 tổng như vậy nên kết quả là: 
101.50 = 5050. 


DỰNG ĐA GIÁC ĐỀU NỘI TIẾP TRONG ĐƯỜNG TRÒN 


Người cổ Hi Lạp có bài toán: chia đường tròn thành những 
phân bằng nhau, hay nói cách khác là dựng đa giác đều nội 
tiếp trong đường tròn. Họ đã tìm được công thức tính số cạnh 
của những đa giác ấy và cho rằng họ đã xét mọi khả năng, mọi 
trường hợp. Hàng trăm năm đã trôi qua và mọi nhà toán học 
đều công nhận là đúng. 

Nhưng vào tháng 7 năm 1796, có một số “Báo văn học” được 
xuất bản ở Rên. Ít ai chứ ý đến bài “Phát minh mới” dưới kí 
tên Gauxơ, sinh viên trường Đại học Tổng hợp Gottinhghen 
ở Brausovây. Chàng sinh viên 19 tuổi đã viết: 


“Mọi nhà hình học đều biết rằng có thể dùng thước và compa 


98 





dé dựng các да giác đều như tam giác đều, пей giác đều, đa 
giác đều 15 cạnh uà các да giác đều có số cạnh gấp đôi chúng. 
Điều đó người ta dd biết từ thời Осій ой hình như từ бу mọi 
người đều cho rằng lĩnh vec hình học sơ cáp không thë mở 
rộng thêm. Ít nhất là tôi chưa biết một sự thành công nào 
trong оіёс mó rộng vè hướng này. Do đó tôi cho rằng đáng 
chú ý đến phát mình: ngoài những đa giác đều trên, có thể 
bằng thước ой compa dựng nhiều đa giác đều khác, oí dụ đa 
giác đều 17 cạnh. Phát minh đó thực ra chỉ là hệ дий của một 
lí thuyết lớn chưa được kêt thúc hoàn toàn. Sau khi lí thuyết 
ấy được kết thúc nó sẽ được giới thiệu uới bạn đọc”. 

5 năm sau, người thanh niên 24 tuổi này đã cho xuất bản 
tác phẩm cơ sờ “Những nghiên cứu số học” mà chương cuối 
bây giờ là lí thuyết hoàn chỉnh về chia đường tròn. Gauxơ rất 
tâm đắc với tác phẩm yêu quý nhất này của mình. Theo ý 
muốn của ông, trên tấm bia kỉ niệm ở ngôi mộ của nhà toán 
học vĩ đại này có khắc một đa giác đều 17 cạnh nội tiếp trong 
đường tròn. 

Gauxơ đã tìm ra công thức n = 2* + 1 với n là số nguyên tố 
để dựng được bằng thước và compa những đa giác đều n cạnh. 
Ông lại giải được phương trình х" — 1 = 0, từ đó đưa ra cách 
dựng đa giác đều 17 cạnh bằng thước và compa. Đặc biệt những 
công trình này được trình bày khi mới 19 tuổi đời. Ông còn 
miệt mài tính toán và lập những bằng số nguyên tố, bảng các 


số thập phân suy từ dang p vớip=l đến р = 1000. 


98 














GAUXƠ, NHÀ THIÊN VĂN BIỆT TÀI 

Gauxơ có biệt tài về tính nhâm và luôn chú ý cải tiến kĩ 
thuật tính toán. Nhờ đó ông đã phát hiện ra một hành tỉnh 
mới. 

Trong đêm đầu năm 1801, nhà thiên văn người Italia Piaxi 
đã tìm thấy một hành tỉnh nhỏ giữa quỹ đạo của sao Нба và 
sao Mộc. Ông ta gọi hành tinh ấy là Xêrêra để kỉ niệm Nữ 
thần Nông nghiệp và No ấm. Các nhà thiên văn học say sưa 
theo đõi chuyển động của hành tinh này trong hệ thống mặt 
trời. 

Sau đó ít lâu, Xêrêra tiến đến gần Mặt trời và bị những tia 
sáng chói chang của Mặt trời che lấp rồi biến mất, hình như 
các hành tinh lớn như sao Hòa, sao Mộc đã đuổi nó di mất. 

Lúc bấy gio Gauxơ bắt tay nghiên cứu vấn dê này qua tất 
cả tài liệu quan sát của Piaxi đối với hành tinh Xêrêra. Ông 
thấy rằng chỉ cần 3 lần quan sát chính xác là hoàn toàn có thể 
tính toán một quỹ đạo bất kì nào. Gauxơ đã tính đường đi của 
sao Xêrêra và chỉ cho các nhà thiên văn vị trí chính xác của 
nó. Hành tỉnh nhỏ bé này lại được tìm ra, khi các nhà thiên 
văn hướng ống kính vào đó. 

Sau công trình thiên văn kiệt xuất này, Gauxơ bắt đầu 
được xem như một nhà toán học vĩ đại của thế giới. 

Về sau, vào năm 1802 nhà thiên văn Đức Ônbec, bạn thân 
của Gauxơ, tìm thêm một hành tỉnh nhỏ nữa là Palađa. Ngày 
nay các thiên thể nhỏ này đã được tìm đến hàng nghìn. Theo sự 


100 











tính toán của các nhà thiên văn, trong hệ thống mặt trời có đến 
khoảng 50.000 thiên thể nho như vậy. Quỹ đạo của sao Palada 
cũng do Gauxơ tính ra theo phương pháp 3 lần quan sát. 


Gauxơ đã hiến cho thiên văn học 20 năm trong đời mình. 
Đồng thời ông cũng giải quyết nhiều vấn dë toán học thuần 
túy пау ra khi ông tính toán và nghiên cứu thiên văn. 


GAUXƠ, NHÀ TRẮC ĐỊA HỌC 


Gauxơ còn là nhà trắc địa học. Nhà vua ở Hanôvrơ cần có 
một bản đồ tỉ mỉ về đất đai của mình và giao cho ông lãnh đạo 
nhóm địa chất để làm việc này. Nhờ khả năng tư duy khỏa 
học và trí thông minh tuyệt vời, Gauxơ đã tốn nhiều thời gian 
để đưa lại cho khoa học những thành quả kì diệu. 

Ông đã sáng tạo ra môn “Trắc địa học cao cấp”. Ông đã xây 
dựng lí thuyết các bề mặt, vượt trước sự phát triển của toán 
học hàng trăm năm. Dông thời ông lại sáng tạo ra nhiều 
phương pháp mà về sau được các nhà toán học ứng dụng rộng 
rãi. 

Ông cũng đã xây dựng ngành điện tín điện tử, nghiên cứu 
hiện tượng nhiễm từ của Quả đất và đã xuất bản hai công 
trình quan trọng: “Lí thuyết thế năng” và “Lí thuyết tổng quát uë 
nhiễm từ của Quá đất”. Ông nghiên cứu những vấn đề cơ bản của 
cơ học và sau đó đã xuất hiện “nguyên lí Саихо”, hay như ông 
thường gọi “nguyên lí tác dụng tối thiếu” Nguyên lí này minh 
họa một trong những quy luật cơ bản về sự chuyển động của hệ 
thống các vật thể, 


101 





Саихо cũng là người để tâm nghiên cứu về hình học phi 
Ơclit và lí thuyết về hàm số eliptic. 


MỘT THIÊN TÀI BẤM SINH 


Gauxơ là biểu hiện của một thiên tài bẩm sinh. Như ông 
thường nói: “Tôi đã học tính trước khi học nói”. Suốt cả cuộc 
đời, ông đã sáng tạo không ngừng. Ông đưa mắt về đâu là 
phát hiện thấy ở đấy những điều mà trước đó người ta không 
nhìn thấy. Khi chú ý đến vấn đề nào ông cũng luôn biết rút ra 
từ đó những kết luận mới тё và quan trọng. Người ta không 
lầm khi gọi Gauxơ, ngay cả hồi ông còn sống, là nhà toán học 
bậc nhất thế giới hay là “uua toán học”. 

Ông mất ngày 23 tháng 2 năm 1855, 








HAMINTƠN 
(WILLIAM ROWAN HAMILTON) 


Натіпёоп là nhà bác học lớn của Ailen. Gia đình ông sống 
ò thành phố Đubơlin. Ông là con út của gia đình và sinh ngày 
3-8-1805 ò Dubolin. Bố ông là một tín đồ “ăn giỏi và nói giỏi” 
thích rượu chè, còn mẹ ông là dòng đõi một gia đình nổi tiếng 
là thông minh. Do đó mà ông đã có một “bộ óc cực kỳ sáng 
suốt”. 

Thật ra bố mẹ ông ảnh hưởng ít đến thời niên thiếu của 
ông vì lên 12 tuổi thì ông mồ côi mẹ và hai năm sau lại mồ côi 
cha. Lên 3 tuổi, cậu bé Hamintơn đã đọc thông thạo tiếng 
Anh, và học số học tốt, lên 4 thì thông địa lý, lên 5 thì đã địch 
và đọc được tiếng La tỉnh, tiếng Hy Lạp, lên 8 thì biết thêm 
tiếng Ý và tiếng Pháp. 

Năm 13 tuổi, Hamintơn trung bình mỗi năm biết thêm một 
thứ tiếng. Năm 14 tuổi, cậu bé đã viết một bản chào mừng đại 
sứ Ba Tư (bằng tiếng Ba Tư) đến thăm Dubolin trước sự ngạc 
nhiên của ông này. Năm 17 tuổi, Hamintơn đã thông thạo 
phép tính tích phân và thiên văn học và có thể tính được nhật 
thực, nguyệt thực. 


103 





Điều lạ lùng là trước khi vào đại học, Hamintơn không hề 
theo học một trường nào mà do người chú đạy và tự học. Ông 
đã đỗ đầu vào trường đại học ở Đubơlin, nhưng trước đó ông 
đã có một phát minh nổi tiếng về quang học, nên người ta cho 
rằng có một Niutơn mới ở Ailen. Mọi giải nhất và phần thường 
về toán và các môn học đều đành cho Hamintơn, nhưng điều 
quan trọng là ông đã hoàn thành phần đầu của một công trình 
về “hệ thống các tia” mà khi trình bày lên Viện Hàn lâm Hoàng 
gia của Ailen, tiến sĩ Brinklây đã nhận xét: “Tôi sẽ không nói 
rằng người thanh niên này sẽ; mà tôi nói anh ta là; nhà toán 
học hàng đầu của thời đại anh ta”. 

Trong công trình nổi tiếng “Hệ thống các tia” ông đã khai 
thác mọi điều hay của toán học hiện đại, thay các chữ số bằng 
những hàm số, thay các biểu dó bằng những công thức, tức là 
ông đã xây dựng một lý thuyết đại số của hệ trên hay là một 
áp dụng của đại số vào quang học. 

Hamintơn đã là chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Ailen 
vào tuổi 32 và năm 38 tuổi được Chính phủ Anh cấp cho một 
phụ cấp hưởng suốt đời. Phần thưởng lớn nhất là khi sắp mất, 
Hamintơn được bầu là viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm 
Khoa học Hoa Kỳ do sự khám phá ra lý thuyết “qua-tec-nông”, 
một phương pháp và một quan điểm sáng tạo có tác dụng lớn 
trong việc nghiên cứu đại số các số phúc. 

Ông mất ngày 2-9-1865 thọ 61 tuổi, để lại một đống bản 
thảo viết tay về toán. 


104 














HÊRÔNG 
(HÉRON) 


Nhà toán học cổ Hi Lạp Hêrông sinh vào khoảng năm 60 
sau Công nguyên. Ông là người chú trọng nhiều đến toán ứng 
dụng, nhất là hình học và cơ học ứng dụng. Trong các tác 
phẩm của ông, ông đã mô tả cách làm và cách sử dụng những 
dụng cụ đo đạc như đồng hồ nước, máy chạy bằng khí nén áp 
lực, máy tự động, thiết bị quân sự, máy nâng v.v... Ngoài ra 
ông còn viết thuyết minh về các tác phẩm của Ơclit và viết 
công trình về các định nghĩa. 


CÔNG THÚC HÈRÔNG 

Hêrông đã viết cuốn “Hinh học” trình bày kiến thức cùng 
với bài tập và các ứng dụng thực tiễn một cách rõ ràng và dễ 
hiểu. Trước tiên ông trình bày mười ví dụ về tính diện tích 
hình vuông, rồi bốn ví dụ về điện tích hình chữ nhật, mười bón 
ví du vë bài toán thuóc tam giác vuóng (xác dinh canh huyën và 
diën tích) v.v... 

Ông đã nêu ra công thức tính diện tích của tam giác biết 
ba cạnh mà ta gọi là “công thức Hêrông”. Ông viết: 


105 


VNMATH.COM 


“Bạn có thể đo tam giác như sau: Giá sử tam giác có một 
cạnh dài 13 đơn vi độ dài, hai cạnh kia là 14 và 15. Muốn tìm 
điện tích của nó thì trước tiên cộng ba số 13, 14 và 15 được 42. 
Lấy một пуа tổng được 21, đem 21 trừ đi lần lượt ba cạnh; 
trước hết lấy 21 trừ di 13 được 8, rôi lấy 21 trừ đi 14 được 7 од 
cuối cùng lấy 21 trừ đi 15 được 6. Bây giờ nhân chúng uới 
nhau: 21 nhân 8 được 168, nhân 168 uới 7 được 1176, nhân | 
1176 uới 6 được 7056. Từ đó lấy căn bác hai сца số 7056 được | 
84. Dó là diện tích tam giác”. 


Ông đã chứng minh công thúc: 


5 = /s(s— a)(s — b)(s — c), = (1) 
bằng hai phương pháp: 
e Phương pháp thứ nhất. 


А Dựa vào định lí Pitago. Xét tam 
giác ABC có các cạnh a, b, с và góc 
C nhọn ta có (H.18): 





c€=a?+b?- 2a. CD 


B (H18) P С 
а?+Ь?—с? 


do đó: CD= 
а 
Xét tam giác vuông ADC ta сб: AD? = b? - CD?, 
mà dtABC =gaAD 
а? +? 2) 


„lofo 
ç; S=Żæ le- 
Do dó: 98 | 5 


106 








s- laly a+b -eY 
hay: = Tr © 2а (2) 


Nếu biến đổi công thức (2) bằng cách thay s= th thì sẽ 


được công thức (1). 





e Phương pháp thứ hai 

Trong tam giác ABC 
vẽ đường tròn nội tiếp. 
Gọi D, E, F là các tiếp 
điểm (H.19). Nối O với 
các điểm А, B, C, D, E, 
F ta có: 

BC.OD = 2dt ABOC 

СА.ОЕ = 2dt ЛАОС 

AB.OF = 211 AAOB k 

Công tùng vê các đẳng thức trên ta được s.OD = S, trong 
đó s là nửa chu vi và 8 là điện tích tam giác ABC. 

Kéo dài СВ lấy ВН = АЕ. Tù AE = AF, BF = BD, CE = CD, 
suy ra:CH = s, do đó: СН.ОР = S hay 8? = СН”. Ор?, 

Vẽ OL vuông góc với ОС cắt BC tại К; qua В dựng BL 
vuông góc với ВС, cắt OL tại L. Do hai tam giác COL và СВІ, 
đều vuông nên bốn điểm C, O, B, L cùng nằm trên một đường 
tròn. Ta có: 

~ ~ ~ ~ ` 5 
СОВ + CLB = 180°, mà СОВ + AOF = 180° (băng nửa góc 
ӨК" ~ 
dây о tâm). Suy га: КОЕ = CLB. 


107 














т sn: ВС АЕ. ВН 
Vậy: ЛАОЕ vACLB nên: BL FO OD 


CB BL ВК 


ABKL оо ADKO nên: BH OD DK 


Ар dung tính chất của tỉ lệ thức ta có: HB DK 
Nhân các só hạng của tỉ só thứ nhất với CH, của tỉ số thứ 
hai với DC: 
CH? ворс BD.DC CH вр.рс 





CH.HB DKDC ог? , һау cH нв” OP ` = 


Do đó: CH?. OD? = CH . HB . BD . DC =з(в- а)(в-Ь)(в-с) С) 
Nhung S? = CH? . OD?, vậy S = Ý§(§ < a)(§ -bXs — с) О 
Trước Hêrông, Acsimet cũng đã tìm ra công thức này dưới т. 
một dạng khác, nhưng chính Hêrông là người có công chứng < 
minh nó và áp dụng rộng rãi trong việc giải các bài toán. = 
2. 

> | 


108 








HIPÔCRAT 
(НІРРОСКАТЕ) 


Nhà hình học cổ Ні Lạp Hipôerat sống vào khoảng nửa sau 
thế kỉ thứ 5 trước Công nguyên. Ông là tác giả của công trình. 
có hệ thống đầu tiên về hình học mà sau này trở thành tư liệu 
cho bốn cuốn hình học phẳng của tập “Cơ bán” của Ос. 


VẤN ĐỀ CẦU PHƯƠNG HÌNH VÀNH TRĂNG KHUYẾT 


Vấn để cầu phương hình tròn đã được các nhà toán học 
quan tâm từ cuối thể kỉ thứ năm và được nhanh chóng lan 
truyền. Bản thân Hipôcrat cũng dë cập đến. Ông đã xét một 
tam giác vuông cân và chứng minh rằng tổng điện tích của 
hai hình vành trăng khuyết tạo bởi ba nửa hình tròn có đường 
kính là cạnh huyền và hai cạnh góc vuông của tam giác bằng 
điện tích của tam giác vuông đó (H.20) 

Đó là cách cầu phương 
hai hình vành trăng khuyết 
ứng với một trong ba vấn đề 
cầu phương mà Hipôcrat 
nghiên cứu. Vấn đề thứ hai 





109 





là ông xét một hình thang cân với bốn nửa đường tròn như ó 
(Н. 21) và đã chứng minh rằng tổng diện tích nửa hình tròn 
vẽ trên một cạnh của lục giác và ba hình vành trăng khuyết 
bằng điện tích của hình thang cân. 





(H21) 


Như vậy nếu có thể cầu phương ba hình vành trăng khuyết thì 


cũng có thể cầu phương nủa hình tròn rồi hình tron. Điều đó đã 
khiến Hipôcrat nghiên cứu cầu phương hình vành trăng khuyết. 


Á Б Hipôcrat đã nêu ra khái niệm 


L 


оё ti lệ: bốn đại lượng tỉ lệ với > 


nhau nếu đại lượng thứ nhất so < 


vói dai luong thú hai bàng dai 
luong thú ba so vói dai luong 
(H22 thứ tư. Nhưng Hipôcrat chỉ mới 
nói đến tỉ số hữu tỉ (do chưa biết đến tỉ số vô ti). Dựa vào 
(H.22) Hipôcrat đã đưa ra một số mệnh đề như sau: 

1. Bình phương cạnh AC của tam giác ADC đối điện uới 
góc tù D lớn hơn tổng bình phương các cạnh kia. 

2. Nếu bình phương một cạnh nhỏ hơn tổng bình phương 
hai cạnh kia thì góc đối diện là góc nhọn. 


110 








3. Nếu góc nội tiếp trong viên phân là nhọn thì viên phân 
đó lớn hơn пиа hình tròn. 

Вб ràng ông đã biết rất rõ khái niệm “cung chứa góc” và 
tất cả các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau; góc 
nội tiếp nhỏ chắn cung nhỏ. 

Ngoài ra ông соп nêu lên tính chất của lục giác đều, chẳng 
hạn bình phương đường chéo lục giác đều gấp ba bình phương 
cạnh, hoặc cạnh lục giác đều nội tiếp bằng bán kính đường tron. 

Ông biết rất rõ khái niệm vè đông dạng, chẳng hạn ông đã 
viết: tỉ số diện tích hai hình đồng dạng bằng bình phương ti 
số hai đường tương ứng. Ông đã mở rộng định lí Pitago cho 
tam giác có góc tù và tam giác có ba góc nhọn. 

Rö ràng toán học ở giai đoạn Hipôcrat đã được phát triển 
và nhiều định lí đã được chứng minh chặt chẽ. 

Cũng cần nêu thêm sự quan tâm của Hipôcrat đến vấn аё 
“gấp đôi hình lập phương”, tức là bài toán cho trước một hình 
lập phương, hãy dựng một hình lập phương khác sao cho tỉ số 
thể tích của chúng bằng một tỉ số xác định, chẳng hạn 1 : 2. 

Ông là người đầu tiên nêu lên nhận xét rằng bài toán giải 
được nếu giữa hai đoạn thẳng a và b có một tỉ số cho trước ta 


có được hai số tỉ lệ trung bình x và y mà 
ау * 
x y b (*) 


Nếu (*) được thỏa mãn thì tỉ số giữa а? và x? bằng tỉ số giữa 
a và b. 


111 





КОММЕ 
(ERNEST EDOUARD KUMMER) 


Nhà toán học Gauxơ đã nhận định rằng môn số học hiện 
đại dá bắt đầu uới Kumme. 

Киште sinh ngày 29-1-1810 và mất ngày 14-5-1893; mồ 
côi cha lúc lên 3 tuổi, sống trong cảnh nghèo túng. Ме Китте 
tần tảo nuôi con và đến năm con 18 tuổi thì đưa con đến trường 
Đại học Tổng hợp Halê. Do không đủ tiền ở ký túc xá của 
trường nên Kumme phải đi bộ hàng ngày để đến học. Giữa 
triết học và toán học, Kumme đã nghiêng về toán nhờ gặp 
được thầy giáo toán Seck. Học năm thứ ba ở trường đại học, 
Китте đã giải được một bài toán thi học sinh giỏi và đạt học 
vị tiến sĩ triết học này 10-8-1831, khi mới 21 tuổi. 

Năm 1832 ông được bổ làm giáo sư nhưng dạy ở trung học, 
vì khi đó không cồn chỗ day ở đại học. Sau 10 năm ông mới 
được dạy ở trường Đại học Tổng hợp Beclin. Năm 29 tuổi ông 
được bầu làm viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm Hoàng gia ở 
Beclin, kế tục Đirielê ở cả trường đại học và Viện Hàn lâm, 
Ông cũng được bổ làm giáo sư ở trường Võ bị. 


Китте đã phát triển lý thuyết số bằng cách tạo ra một 


112 











loại số mới gọi là “iđêan”. Ông đã chứng minh, với một lớp rất 
rộng các số nguyên tố p, phương trình х? + у? = 2? (р là số 
nguyên tố) là vô nghiệm nếu x, y, z là những số nguyên khác 0; 
nhưng ông không thành công khi muốn chứng minh định lý 
lớn của Feema với tất са số nguyên tố. 

Viện Hàn lâm Khoa học Pháp đã trao Giải thưởng lớn năm 
1857 cho ông về thành tích “những nghiên cứu đặc sắc về số 
phức và số nguyên”. 

Nhớ đến những năm tháng khó khăn và những hi sinh to 
lớn của người mẹ hiên, Китте trong thời gian dạy học ở 
trường Đại học Beelin và trường Võ bị đã luôn luôn được hàng 
nghìn sinh viên quý mến, coi ông là người thầy lớn và cũng là 
người bạn lớn. 


113 


LAGRĂNG 
(JOSEPH LOUIS LAGRANGE) 


LAGRĂNG LÀ HÌNH CHÓP САО СА KHOA HỌC TOÁN HỌC 

Trong khi học môn giải tích ở phổ 
thông chúng ta đã từng làm quen với 
định lí Lagrðng sau đây: 

“Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn 
Га, b] có đạo hàm trong khoảng (a, b) 
thì tồn tại ít nhất một điểm с є (a, b) 
sao cho: 





пу f(b)- f(a) >” 
Ге b-a 


Nhà toán học Lagrăng mang dong máu Pháp và Italia. Nhà 
vua Pháp Napôlêông đã đánh giá Lagrăng như sau: “Lagrăng 
là hình chóp cao của khoa học toán học”. 

Ông nội Lagrăng là đại tá trong quân đội Pháp sống ở thành 
phố Tuyaranh nước Pháp. Bố ông là rể một gia đình thầy 
thuốc rất giàu và mẹ ông lại là con gái duy nhất của gia đình 
đó. Hai ông bà có đến 11 người con mà Lagrăng là con út, sinh 
ngày 25 tháng 1 năm 1736. Tuy bố giàu có nhưng tiêu pha 


114 








hoang phí nên cuối cùng gia tài cũng chẳng còn gì. Lagráng 
đã coi điểu bất hạnh này là niềm vui sướng của đời ông: “Nếu 
tôi mà được hưởng gia tài của bố mẹ tôi thì chắc là tôi đã 
không quan tâm đến toán học”. 

Khi học phổ thông ông chưa ham thích toán, vì khi hiểu 
biết được công trình của Ơclit và Acsimet về hình học, ông {0 
ra hững hờ. Tình cờ một tài liệu của Halây, bạn thân của 
Niuton, đến tay người học sinh trè này. Tài liệu đó đã ca ngợi 
cái ưu việt của phép tính vi tích phân so với những phương 
pháp tổng hợp của người Hy Lạp. Lagrăng đã bị thu hút bởi 
tài liệu. Chỉ trong một thời gian rất ngắn ông đã một mình 
nghiên cứu và tìm hiểu toàn bộ những gì mọi người đã biết về 
giải tích. Lúc 16 tuổi, ông đã được phong làm giáo sư toán của 
trường Pháo binh Hoàng gia của Tuyaranh; đây là sự bắt đầu 
của cuộc đời toán học lẫy lùng của ông. 

Ngay từ đầu Lagrăng đã là một nhà giải tích, và không bảo 
giờ trở thành một nhà hình học. Khuynh hướng này của ông 
thể hiện rõ rệt trong tác phẩm “Cơ học gidi tích” mà toàn bộ 
cấu trúc đã được hình thành lúc ông 19 tuổi ở Tuyaranh, nhưng 
mãi đến năm 1788 khi ông đã 52 tuổi, tác phẩm này mới được 
xuất bản ở Pari. Trong lời tựa ông đã viết: “Trong tác phẩm 
này người ta sẽ không tìm thấy một hình vẽ nào cả”. Đó là 
cách viết nửa vui đùa của ông. Trong cuốn đó ông có viết: “со 
học có thể coi là hình học trong không gian bốn chiều, ba tọa 
độ Рёсас và một tọa độ thời gian đủ để xác định vị trí của 
một phần tử chuyển động vira trong không gian vừa trong 
thời gian”. Đó chính là cách xem xét cơ học trở thành phổ 


115 








thông từ năm 1915 khi Anhxtanh nêu lên trong thuyết tương 
đối tổng quát. 

Ở Tuyaranh tất cả học trò của người giáo sư {ге này lúc 
đầu đều là các đàn anh của ông. Sau đó ông mới thành lập 
một hội nghiên cứu mà sau này trở thành Viện Hàn lâm Khoa 
học Tuyaranh. Tập báo cáo đầu tiên của Viện ra mắt mọi người 
vào năm 1759 khi Lagrăng 23 tuổi. 

Ông lại cho xuất bản công trình về cực đại và cực tiểu của 
phép tính biến phân. Như vậy, mới 23 tuổi Lagrăng đã hoàn 
thành một công trình toán học nổi tiếng “Cơ học gidi tích”, đó 
là cơ học đại cương mà định luật vạn vật hấp dẫn của Niutơn 
là cơ học thiên thể. Mười năm sau, trong bức thư viết cho nhà 
toán học Đalămbe (1717-1783) Lagrăng đã coi công trình 
“phép tính biến phân” hồi ông mới 19 tuổi là một đóng góp 
lớn vào toán học vì nhờ đó mà ông đã thống nhất môn cơ học. 
Nhà toán học Hamintơn đã đánh giá công trình này là “một 
loại thơ ca khoa học”. 

Trong tập báo cáo của Viện Tuyaranh, Lagrăng đã tiến 
thêm một bước quan trọng trong việc áp dụng phép tính vi 
tích phân vào lí thuyết xác suất. 


LAGĂNG Ở BECLIN 

Nhà bác học lớn Ое luôn luôn đánh giá công trình của 
người khác một cách độ lượng. Khi nhà toán học trẻ Lagrăng 
19 tuổi gửi cho Ơle những công trình đầu tay của mình, Ơle 
đã nhận ra ngay tài năng của Lagrăng và khuyến khích ông 


116 











tiếp tục. Bốn năm sau, khi Lagrăng gửi cho Ơle phương pháp 
giải quyết các bài toán đồng chu vi (đẳng chu) thì Ơle đã viết 
cho nhà toán học trẻ là phương pháp mới này đã giúp ông 
vượt qua được những khó khăn đã suýt bắt ông dừng lại khi 
ông đi vào phương pháp nửa hình học để giải quyết vấn để 
bài toán đồng chu vi. Ơle chỉ công bố ngay kết quả của mình 
sau khi Lagrăng công bố phương pháp mới, vì Ơle không muốn 
“tước mất vinh quanh thực sự của Lagrăng”. Thật là một tấm 
gương khiêm tốn đầy cao cả của nhà bác học vĩ đại Ơle. 

Ole đã chủ động đặt vấn dë bầu Lagrăng lúc 23 бибі làm 
viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Beclin (ngày 2 tháng 10 
năm 1759), đó là viện sĩ trẻ tuổi nhất. Lagrăng được mời sang 
làm việc tại Viện Hàn lâm Beclin. 

Nhà toán học Đalămbe đã khuyến khích nâng đỡ Lagrăng 
rất nhiều. Ông đã viết thư khuyên Lagrăng bót uống chè và 
uống cà phê, lại gửi cho Lagrăng một cuốn sách thuốc mới 
nhất về các chứng bệnh của những nhà thông thái. Thực ra 
Lagrăng quá say mê vào công việc nên đã phung phí sức khỏe 
của mình trong thời gian từ 16 đến 26 tuổi. Đến năm 45 tuổi, 
Lagrăng đã viết thư cho Đalămbe: “Tôi bắt đầu cảm thấy sức 
y dần dàn tăng và không biết khoảng 10 năm nữa tôi có соп 
làm toán được nữa không”. Ông đã viết thư này trong lúc 
đang ốm đau và buôn bã. Trong lá thư cuối cùng mà Đalămbe 
(tháng 9 năm 1783) gửi trước khi mất một tháng, ông lại 
khuyên Lagrăng hãy lao vào công việc, vì đó là liêu thuốc 
hiệu nghiệm để tránh ngã lòng vì bệnh tật: “Vĩnh biệt, có thể 
đây là lần cuối cùng. Hãy giữ lại vài ki niệm về con người quý 


117 











тёп bạn và tôn trọng bạn nhất”. 

Trong những vấn dé lớn mà Lagrăng đã đề cập trước khi 
nhận lời Đalămbe và Ое đến Beclin, có vấn dê “sự ¿ốc của 
Mặt trăng”. Đây là một ví dụ của “bài toán về З vật thể” (trong 
trường hợp đặc biệt là Quả đất, Mặt trời và Mặt trăng) hút 
lẫn nhau theo định luật nghịch đảo của bình phương các 
khoảng cách giữa các trọng tâm của chúng. Do giải quyết được 
bài toán sự lắc của Mặt trăng, Lagrăng đã nhận được giải 
nhất của Viện Hàn lâm Khoa học Pari năm 1764 lúc ông vừa 
đúng 28 tuổi. 

Trước thành tích rực rỡ này, Viện Hàn lâm Khoa học Pari 
lại nêu ra một vấn đề khó hơn, và lần này Lagrăng lại được 
giải thưởng vào năm 1766. Đó là “bài toán về 6 vật thể” (hành 
tỉnh, Mặt trời và các vệ tỉnh của nó). Năm 1772, Lagrăng lại 
được giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học Pari về công 
trình bài toán về ba vật thể. Đến các năm 1774 và 1778 ông lại 
đạt thành tích trong việc nghiên cứu chuyển động của Mặt 
trăng. 

Ngày 6 tháng 11 năm 1766; Lagrăng lúc đó 30 tuổi đã được 
Vua Frêđêric đón tiếp nồng nhiệt tại Beclin. Nhà vua đã tuyên 
bố là được vinh dự có ở triểu đình mình “nhà toán học lớn 
nhất”. Lagrăng được phong làm giám đốc Trung tâm toán-lý 
của Viện Hàn lâm Khoa học Pari và trong suốt 20 năm đã 
không ngừng đóng góp nhiều công trình nghiên cứu cho Viện. 

Năm 1767 Lagrăng viết công trình “Về nghiệm của các 


д?» 


phương trình số”. Vấn дё 6 đây là tìm nghiệm đại số của một 


118 











phương trình có hệ số bằng chữ, chẳng hạn phương trình ax? 
+ bx + с = 0 hoặc ах? + bx? + сх + d = 0 v.v... cho tới phương 
trình bậc cao hơn 3. Phải tìm ra những công thức cho nghiệm 
x theo các dữ kiện a, b, с,... Với một phương trình bậc n, ẩn số 
x có đúng n giá trị, ta đa biết ngày nay là phương trình bậc 
—b+VbẺ ~4ac 
2a 
giải quyết khoảng 20 năm sau khi Lagrăng mất, nhưng cái 


hai có hai nghiệm x= . Tuy vấn dê này đã được 


chìa khóa để mô đã có trong công trình của ông. 

Công trình nghiên cứu của Lagrăng còn làm nảy sinh một 
sự kiện quan trọng khác. Với bậc 2, bậc 3 và bậc 4, phương 
trình đại số tổng quát giải được bằng một phương trình bậc 
thấp hơn bậc của phương trình đang xét. Nhưng đến phương 
trình bậc năm thì phương pháp trước dây được sử dụng với 
phương trình bậc hai, bậc ba hoặc bậc bốn không còn hiệu lực 
nữa. 


LAGRĂNG ТЕО LAI PARI 


Sau khi vua Frêdêric mất (17 tháng 8 năm 1786) о Beclin, 
người ta bắt đầu không thích sự có mặt của các nhà khoa học 
tại Beclin. Lagrăng đành trở về Pari và được Vua Lu-i 16 
trọng dụng, được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học 
Pari, được nhà vua Ьб trí cho б một căn phòng trong viện bảo 
tàng nổi tiếng Luvrơ. 

Trong thời gian này, công việc quan trọng nhất của ông là 
tham gia cải tiến hệ đo lường. Chính ông đã có công nêu lên 


119 





cần áp dụng cơ số 10 chứ không phải cơ số 12 đối với hệ do 
lường, đó là hệ thập phân. 

Lagrăng đã góp phần quan trọng trong công tác tổ chức 
nghiên cứu ở hai trường đại học lớn của nước Pháp là Trường 
Sư phạm cao cấp và Trường Đại học Bách khoa. Ông là giáo 
sư của hai trường về môn toán học sơ cấp và môn giải tích 
toán học. Giáo trình của ông được xuất bản làm hai tập: “14 
thuyết uë hàm giải tích” (1797) và “Các bài giảng оё phép tính 
toán các hàm số” (1801 — 1806). Tác phẩm về toán học, thiên 
văn và cơ học của ông gồm 14 tập. Về lí thuyết số, ông đã 
dùng phân số liên tục để giải phương trình vô định bậc hai có 
hai ẩn. Về cơ học, ông đã nêu hai dạng cơ bản của phương 
trình vi phân về chuyển động các hệ không tự do mà bây giờ 
ta gọi là các phương trình Lagrăng cấp một và cấp hai. 

Ngày 10 tháng tư năm 1813, Lagrăng từ giã cõi đời vào lúc 
66 tuổi. 


120 














LEBNIT 
(WILGHEN LEIBNITZ) 


Trong việc tính tích phân xác định, nếu 
tính bằng định nghĩa thì đó là một công 
việc rất khó khăn và không phải lúc nào 
cũng thực hiện được. Công thúc Niutơn— 
Lebnit sau đây là công thức rất quan trọng, 
cho phép ta tính tích phân xác định của 
một hàm số liên tục nhờ nguyên hàm của 
hàm số đó: 





“Nếu f(x) là một hàm số liên tục trên đoạn Ía, b} thì: 
b 
Ífe2dx=F®)-F@) 
trong đó F(x) là một nguyên hàm nào đó của f(x)”. 
Câu phương ngôn “Nghề nào cũng biết, nhưng chẳng có кћа папе 
cho một nghề” да trở thành ngoại lệ đối với Lebnit (1646-1716). 
Thiên tài của nhà toán học người Đức Lebnit thé hiện trong 
rất nhiều lĩnh uực: luật học, tôn giáo, chính trị, sử học, văn 
học, lôgic học, phép siêu hình, triết học. Ơ lĩnh vực nào ông 


cũng tô ra xuất sắc. 


121 


VNMATH.COM 


Trong toán học, Lebnit đã đi vào hai mũi nhọn: phép tính vi 
phân và giải tích tổ hợp. Phép tính vi phân là ngôn ngữ tự 
nhiên của cái liên tục, còn giải tích tổ hợp lại đi vào cái rời rạc. 
Giải tích tổ hợp đặt chúng ta đứng trước một mớ sự việc phân 
biệt mà mỗi cái đều có tính riêng biệt của nó và mời ta thành 
lập những mối liên hệ nếu có giữa các sự việc rời rạc đó. 

Về việc.này có thể cho rằng toán học với Lebnit đã đi trước 
hai thế kỉ so với thời đó. Một bộ óc uyên bác thâu tóm được 
hai lĩnh vực rộng lớn của tư tưởng toán học là cái liên tục và 
cái rời rạc, trước Lebnit không có ai làm được. Trong lịch sử 
toán học ông là người duy nhất giải quyết được “cái giải tích” 
và “cái tổ Лор”. Ngày nay phương pháp tổ hợp của Lebnit đã 
được thực hiện trong lôgic tượng trưng và những phát triển 
của nó, trở thành vấn đề quan trọng trong môn giải tích. 


Sự phát triển và những ứng dụng của phép tính vi tích 
phân đã thu hút các nhà toán học thế kỉ thứ 18, vì thế công 
trình của Lebnit đã không được coi trọng trước năm 1840. 


Từ năm 1910 công trình của ông mới trở thành một trong 
những điểm lí thú nhất của toán học hiện đại. 


Người ta đã cho rằng “Lebnit không phái sống một đời người 
mà sống nhiêu đời” Điều mà ông đã làm trong mỗi lĩnh vục: 
ngoại giao, lịch sử, triết học, toán học, cũng đủ cho một đời người. 

Lebnit sinh ra ở Laidích ngày 1 tháng 7 năm 1646, trẻ hơn 
Niuton 4 tuổi. Bố ông là giáo sư luân lí nhưng đã mất khi ông 
mới lên 6. Dù sao ông đã thừa hưởng ở người bố lòng say mê 
đối với môn lịch sử. Sau những buổi học ở trường Laidích, 
ông đã nghiên cứu thêm trong thư viện của bố minh. 


122 











Lúc 15 tuổi Lebnit vào trường Đại học Laidích để học luật 
và nhận thấy rằng muốn hiểu biết khoa học này phải nghiên 
cứu toán học. Vì thế mùa hè 1663 ông đã tới trường Đại học 
lêna để theo các giáo trình toán học của Vaighen nổi tiếng ở 
địa phương đó. Năm 1666 ông sẵn sàng để bảo vệ luận án tiến 
sĩ luật học, nhưng người ta đã từ chối không cho ông bảo vệ lấy 
lí do ông còn trẻ quá; nhưng thực tế là luận án của ông tô rõ ông 
quá giỏi về luật so với kiến thức của các giáo sư dạy ông о 
Trường Đại học Laidích. 

Chán cái cảnh dìm người tài ở trường Đại học Laidích, ông 
đã rời bo thành phố quê hương để đến Nurämbe ngày 4 tháng 
11 năm 1666. Ó дб, truong dai hoc chẳng những đã cấp bằng 
tiến sĩ luật cho ông mà còn mời ông giảng dạy luật tại trường. 
Điều trớ trêu là Lebnit đã gặp những con người luật pháp 
trước khi gặp những con người khoa học. Ông là con người 
hành động, luôn luôn đọc, viết, suy nghi. Ông đã viết các tác 
phẩm toán học và các tác phẩm thuộc lĩnh vực khác phần lớn 
trên những chiếc xe Бо kéo ở châu Âu vào thế kỉ thứ 17 để đi 
thăm đây đó. 

Chính Lebnit cũng đã phát minh một máy tính để thực 
hiện các phép nhân, chia, khai căn, tỉnh vi hơn máy tính của 
Patxcan chỉ làm được phép cộng và trừ. Ông cũng đã đưa ra 
vấn dë dãy số vô hạn. Một phát minh khác của ông là số n, tỉ 
số giữa chu vi đường tròn và đường kính của nó, có thể tính 
Те Уре Фа] 


x 
—=l-—+—--~+—--~-~t 


bằng tổng của dãy vô hạn: 4 11g07 o 


123 


VNMATH.COM 


Điều này nêu lên hệ thức đáng chú ý giữa т. và tất cả những 
số lẻ. 

Đầu năm 1673 ông sang Luân Đôn và đã trình bày chiếc 
máy tính của mình và một số phát minh khác trước “Hội Hoàng 
gia”. Ông đã được bầu làm hội viên nước ngoài của Hội Hoàng 
gia trước khi trở về Pari vào tháng 3-1673. Ông và Niutơn 
(1700) đã là những hội viên nước ngoài đầu tiên của Viện Hàn 
lâm Khoa học Pari. 

Năm 1700 ông đến Beclin làm gia sư và đã thành lập Viện 
Hàn lâm Khoa học Beclin mà ông là Chủ tịch đầu tiên. 

Người ta kể lại rằng: Lebnit vốn gầy và xấu trai, thường 
đeo bộ tóc giả màu đen. Một lần, khi ở Pari ông vào một hiệu 
sách để hỏi mua một tác phẩm triết. Người bán hàng nhìn 
ông từ đầu đến chân và hỏi: “Ông mua để làm gì? Phải chăng 
ông đọc được sách này?” Lebnit chưa kịp trả lời thì ngẫu nhiên 
tác giả quyển sách ấy bước vào và lớn tiếng: “Kính chào Lebnit 
vĩ даі”. Người bán sách vô cùng kính ngạc, không ngờ rằng 
người đàn ông gầy gò và xấu trai này lại chính là người mà 
giới khoa học Pari đều rất khâm phục. 

Ý thức tự học và say mê phát minh là hai điều đáng để mọi 
người học tập. Ông đã viết: “Có hai dièu đem lại cho tôi lợi 
ích nhất. Thứ nhất là tôi да tự học mọi khoa học. Thứ hai là 
tôi luôn luôn lao ойо tìm kiếm những điều mới тё ngay lúc 
mới hiểu được những khái niệm đầu tiên của mỗi khoa học”. 


Ông mất ngày 14 tháng 11 năm 1716 ở Напбуго, thọ 70 tuổi. 


124 


VNMATH.COM 





LÔBASEPXKI 
(NICOLAI IVANOVITCH LOBATCHEVSKY) 


CUỘC ĐỜI РАҮ ВАТ HẠNH СОА NHÀ TOÁN HỌC VÍ ĐẠI 


Trong lịch sử toán học, trong lịch sử 
các khoa học chính xác và trong triết học; 
Lôbasepxki được xếp vào hàng ngũ những 
nhân tài lỗi lạc thế giới, bên cạnh Acsimet, 
Galilê, Côpecnic và Niutơn. 

Nhà bác học D. Menđêlêep, tác giả định 
P Bì) luật tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn 
các nguyên tố hóa học mang tên ông đã 





viết: “Những trì thức hình học là cơ sở của các ngành khoa 
học chính xác và tính chất độc đáo của hình học Lôbasepxki 
đánh dấu sự phát triển độc lập của khoa học Nga. Mầm non 
của khoa học sẽ пау по và nhân dân sẽ thu hoạch kết quả của 


Gà 


т\б”. 

Nhicôlai Ivanôvich Lôbasepxki sinh ngày mồng 1 tháng 12 
năm 1799 ở Nigiơni Nôvogôrôt. Bố ông là một công chức nhỏ, 
gia đình nghèo khổ và sống thiếu thốn. Nhờ ở bên ngoại có 
một đại úy tên là Sêbacsin giúp đỡ, nuôi các con của gia đình 


125 


VNMATH.COM 


Lôbasepxki nên cả nhà đỡ lo lắng một thời gian. Năm 1797 
ông Sebacsin mất, gia đình càng gieo neo. Bà mẹ Lôbasepxki 
phải chuyển đến ở tại tỉnh Cadan để lo cho ba con trai ăn học 
tại trường Trung học Cadan năm 1802. Trường này chuyển 
thành trường đại học năm 1806. 

1ôbasepxki vào trường đại học tháng 2 năm 1807 được 
huong học bổng của nhà nước cùng anh và em trai với điều 
kiện là về sau phải ở lại trong ngành giáo dục 6 năm. Thực tế 
1.ôbasepxki đã gắn bó với Trường Đại học Cadan cho tới khi 
mất. 

Lúc đầu theo ý muốn của mẹ, Lôbasepxki đã học y khoa. 
Sau đó khi có giáo sư Bacten là nhà toán học thuần túy uyên 
thâm tới giảng dạy thì Lôbasepxki đã bô ngành у để chuyển 
sang say mê học toán. Chỉ trong vòng hai ba năm ông đã tiếp 
thu được rất nhiều bộ môn khiến ai cũng phải ngạc nhiên. 
Ngoài toán học ra ông nắm rất vững vật lí và thiên văn đến 
nỗi sau khi tốt nghiệp một thời gian rất ngắn đã có thể dạy 
tốt hai môn đó. 

Phải kể thêm một điều đặc biệt ở người thanh niên này, đó 
là tư tưởng tiến bộ do tiếng vọng của cuộc cách mạng Pháp và 
những trào lưu tiến bộ từ Tây Âu đến nước Nga dưới triểu 
vua Alềcxăngdrơ đệ nhất. Lôbasepxki bị tố giác là “cứng cổ, 
ngoan cố, có những triệu chứng vô thần”, thường bị phạt do 
có tư tưởng chống đối. Sinh viên bị kiểm soát chặt chẽ và “dụ” 
của nhà vua chỉ thị cho các giám đốc các trường đại học đuổi 
những sinh viên phạm sai lầm nghiêm trọng và bắt họ sung 


126 











quân làm lính. Lôbasepxki bị truy tố, nhưng nhờ các giáo sư 
có uy tín như Bacten nên người thanh niên đã được cứu thoát. 

Lôbasepxki được giữ chức vụ trợ lí khi việc đó đã dịu đi. 
Nhưng lực lượng phản động lại hoạt động điên cuồng, 9 giáo 
sư bị cách chức và những người ngoại quốc phụ trách các khoa 
rời bỏ nước Nga. Khoa vật lí và toán học rơi vào một tình 
trạng bi даі. Hầu hết việc giảng dạy vật lí và toán học dôn về 
phần Lôbasepxki. 

Manhitxki, một tên phản động được cú làm giám đốc học 
chính vùng Cadan và được ủy nhiệm lập lại trật tự ở trường 
đại học. Chế độ do Manhitxki thiết lập dë nặng lên trường 
đại học suốt 7 năm. Trong suốt thời kì này, đơn khiếu nại, 
đơn tố cáo gửi tới Pêtecbua và Bộ Giáo dục nhiều vô kể. Lòng 
phán uất chống lại Manhitxki ngày càng tăng. Vua Nicêla đệ 
nhất kế nghiệp Alêcxăngdrơ đệ nhất đã ra lệnh đuổi 
Manhitxki và dày đi Roven. 

Lôbasepxki được bầu làm giám đốc Trường Đại học Cadan 
năm 1827. Lúc đó ông mới 33 tuổi. Có thể đánh giá được lòng 
quý mến đối với ông trong cương vị giám đốc qua việc ông 
được bầu 6 lần liên tiếp giữ chức vụ này trong vòng 20 năm. 
Ông đã có công lao to lớn đối với Trường Đại học Cadan, tập 
hợp lại các công trình khoa học trong tất cả các khoa, sáng 
lập ra tập san khoa học của trường. Đặc biệt năm 1830, bệnh 
thổ tà lan ra ở Cadan, ông đã thực hiện những biện pháp kiên 
quyết để cách li trường và góp phần quan trọng trong việc 
chống dịch ở thành phố. 


127 


VNMATH.COM 


Mười năm sau lại một thiên tai mới xảy ra. Một trận cháy 
bị gió bão bốc lên đốt cháy toàn bộ phần Đông Bắc thành phố 
và lan tới trường đại học, Lôbasepxki đã huy động sinh viên 
và cùng họ chiến đấu chống hoa hoạn, cứu được những máy 
móc quan trọng nhất và cứu được thư viện quý của trường. 

Điều mà mọi người đều nhận thấy nổi bật ở ông, đó là đức 
tính khoan hồng, sự lưu ý đối với những người gần ông và 
nhất là đối với những người quan tâm đến khoa học. 


SỰ XUẤT HIỆN MÔN HÌNH HỌC MỚI: HINH HỌC PHI OCLIT 


Hình học phát sinh từ phương Đông (Atxiri, Babilon — Ấn 
Độ) từ những thời kì cổ xưa, đã đáp ứng được những nhu cầu sơ 
đẳng của cuộc sống hàng ngày. Từ phương Đông châu Á, hình 
học đã vào Ai Cập và đã được ứng dụng để giải quyết những bài 
toán về đo đạc khi vạch ranh giới những đám đất và khi lập lại 
những ranh giới đó sau những trận lũ của sông Nin, khi xây 
dựng Kim tự tháp. 

Trong những suy diễn của nó, hình học phải đi từ những 
nguyên lí mô đầu. Tuy rằng có thể chứng minh mệnh đề này 
sau mệnh đề khác và suy diễn một cách lôgic những mệnh đề 
đó từ những mệnh đề đơn giản hơn, nhưng nó vẫn có những 
mệnh đề đầu tiên làm cơ sở mà người ta công nhận. Đó là 
những tiên đề. 

Đầu thế kỉ thứ ba ra đời tác phẩm “Со bán” (соп gọi là 
“Những nguyên lí”) của Осій gồm 13 tập, một tác phẩm kiệt 
xuất mà điểm nổi bật là sức mạnh về cách quan niệm lôgic 


128 











các vấn dë. Tác phẩm này được xuất bản lần đầu tiên bằng 
tiếng Hi Lạp và tiếng La tỉnh, rồi sau bằng các thứ tiếng khác. 

Qua nhiều thế kỉ không ai dám cạnh tranh với Осі bằng 
cách xây dụng lại cơ sở của hình học, tuy vẫn có những lời phê 
phán về quan niệm chung của tác phẩm và một số lí luận 
riêng lê. 

Người ta thường phê phán rằng Ơclit đã thay thế một 56` 
suy luận bằng trực giác, cho nên tác phẩm “Co bản” là một 
hỗn hợp lôgic và trực giác. Nhưng thực tế các nhà bình luận 
chú ý nhất đến tiên đề cuối cùng của bằng kê của Ơclit, đó là 
tiên đề оё đường thẳng song song (tiên dê 5) : “Từ một điểm ở 
ngoài một đường thẳng ta chỉ có thể kẻ một đường thẳng song 
song với đường thẳng đó”. 

Trong hình học, nhiều mệnh đề có thể chứng minh được 
không cần đến tiên đề về đường thẳng song song, chẳng hạn: 
lí thuyết về góc (góc kể và góc đối đỉnh), trường hợp bằng 
nhau của tam giác, định lí về góc ngoài (góc ngoài lớn hơn 
một trong những góc trong không Кё nó), so sánh cạnh và góc 
của một tam giác, tính chất đường xiên và đường vuông góc 
kë từ một điểm tới một đường thẳng, các định lí về đây cung 
và tiếp tuyến với một đường tròn, vị trí tương đối của các 
đường tròn và một số mệnh đề về hình học không gian. Đó là 
phần thứ nhất của nội dung hình học thường có tên gọi hành 
học tuyệt đối. 

Phần thứ hai gắn liên với tiên để 5 mà mọi mệnh đề nào 
thuộc loại này sẽ không thể chứng minh được nếu không dùng 


129 








tiên dë 5. Phần thứ hai này thường được gọi là hình học Осій 
chính thức, cũng như tiên dë 5 còn được gọi là tiên đề Oclit. 
Phần này gồm: định lí về tổng các góc của một tam giác, đoạn 
thẳng tỉ lệ, tam giác và đa giác đẳng dạng, định lí Pitago và 
hệ quả, lí thuyết về diện tích và thể tích. 

Trong lịch sử toán học, nhiều người đã cố gắng chứng minh 
tiên để 5 như một định lí của các tiên dé khác trong hình học. 
Nhưng ngay cả những nhà toán học lớn cũng đã phạm sai lầm 
trong khi chứng minh hoặc đều cho rằng điều đó không thể 
nào thực hiện được. Liệu thực sự có phải tiên dë 5 không thể 
chứng minh được không? Nếu đúng như vậy thì nó không 
phụ thuộc các tiên dê khác, tức nó không phụ thuộc các cơ sở 
của phần hình học tuyệt đối. 

Nhưng nếu không chứng minh được thì có thể công nhận: 
trong mặt phẳng, qua một điểm nằm ngoài mt đường thẳng 
cho trước sẽ tón tại không phải chỉ một mà là hai, mười, một 
trăm hoặc nói chung là об số đường thẳng không hè gặp đường 
thẳng cho trước ở đâu са. Đó là giả thiết mà Lôbasepxki đã 
đặt ra. 

Sau khi thay tiên để 5 của Ơclit bằng giả thiết của mình, 
Lôbasepski đã tìm thấy một không gian mới không giống tí 
nào với không gian quen thuộc. Không gian Lôbasepxki này 
cũng bao hàm những dạng hình học khác nhau. Cho nên các 
mặt phẳng trong không gian mới hày cũng phải theo các quy 
luật của môn hình học mới này và được gọi là mặt phẳng 
Lôbasepzxki. 


130 

















Không gian Lôbasepxki khổng lô mà với bản năng và linh 
cảm thiên tài Lôbasepxki hình dung ra là một không gian vô 
cùng lớn đến nổi không những hệ mặt trời mà cả thiên hà của 
chúng ta, giải ngân hà với vô số vì sao cũng đều trở nên nhỏ 
bé. 

Ông đã phát biểu: “Qua mỗi điềm trên mặt phẳng thuộc không 
gian mới có 2 đường thẳng song song uới một đường thẳng cho 
trước”. 

Sau khi thay thế tiên dë 5 bằng tiên đề của mình, 
Lôbasepxki đã xây dựng một môn hình học mới, môn hình 
học về không gian do ông đưa ra, hoàn toàn không chứa đựng 
sự sai sót và mâu thuẫn nào. 

Trong mặt phẳng Ơclit, góc tạo bởi đường vuông góc và 
đường song song luôn luôn bằng 909 (H.23). Trong mặt phẳng 
Lôbasepxki góc tạo bởi đường vuông góc và một trong hai 
đường song song với một đường thẳng cho trước luôn luôn bé 
hơn 90° (Н.24). Chẳng những thế, cái “góc song song” ấy (theo 
cách gọi của ông) không phải là hằng số, mà phụ thuộc vào độ 
đài đường vuông góc ha tir điểm đang xét đến đường thẳng 


| <90°] < 90° 


(н.23) (0.24) 


131 


VNMATH.COM 


ban đầu. Khi độ dài đường vuông góc giảm dần và tiến đến 0 
thì góc song song sẽ tăng dần và tiến đến 90°, khi đường vuông 
góc tiến tới vô hạn thì góc đó sẽ dán tới 0. Nói cách khác: 

— độ dài đường vuông góc bé thì góc song song sẽ lớn, 

— độ dài đường vuông góc tăng thì góc song song sẽ giảm. 

Trong nhà trường phổ thông, mọi cái đều đúng vì chúng ta 
đã quá quen thuộc với môn hình học Ơclit, môn hình học của 
cái không gian quen thuộc của chúng ta. Đó là khoảng vô tận 
chiếm cả vũ trụ và đồng nhất о khắp mọi nơi. Dù ở nơi nào 
trong vũ trụ, chúng ta đều có thể xây dựng những dạng hình 
học hoàn toàn giống nhau. Từ một hình nào đó, chúng ta có thể 
xây dựng vô số hình đồng dạng. Góc xen giữa hai cạnh của một. 
tam giác tí hon mà các cạnh chỉ bằng một phần mười milimét 
lại đứng bằng góc xen giữa hai cạnh tương ứng của một tam 
giác khổng lỗ mà các cạnh dài hàng triệu kilômet. Rồi đến góc 
tạo bởi hai đường thẳng vuông góc hay nói cách khác góc tạo 
bởi một đường vuông góc và đường song song với một đường 
thẳng cho trước luôn luôn bằng 909. Thế mà trong mặt phẳng 
Lôbasepxki mọi quan niệm như trên đều đảo lộn, không đơn 
giàn, không tự nhiên, không dễ hiểu nữa! 

Chính vì thế mà bao nhiêu nhà toán học không vượt được 
các chướng ngại vật này để cho Lôbasepxki dũng cảm nhảy 
vào một thế giới mới, với tầm nhìn vô cùng rộng lớn, nhìn 
xuyên vào chiều sâu của bản chất các hiện tượng. 


132 

















SỰ SÁNG TẠO KHOA HỌC LỚN LAO VÀ TẤN BI KỊCH TRONG 
CUỘC ĐỜI LÔBASEPXKI 


Ngày 23-2-1826, Lôbasepxki đã trình bày trước Hội đồng 
Bác học của Trường Đại học Tổng hợp Cadan công trình đầu 
tiên của mình “Vẻ сас cơ sở của hình học”, giai đáp hoàn toàn 
cho bài toán mà suốt hai nghìn năm còn là một điều bí ẩn. 

Đó là “ngày sinh của hình học phí Oclit”, là ngày công bố 
bản thông báo đầu tiên trên thế giới về các nguyên lí của một 
ngành khoa học mới. Ông đã kiên nhẫn năm này qua năm 
khác, đặt tùng viên gạch cho ngôi nhà mới và không ngừng 
sửa đổi các chỉ tiết của nó, tìm cho nó một hình đáng tuyệt 
тї. Từ công trình đầu tiên với lời le tương đối phức tạp và 
khó hiểu, Lôbasepxki đã lao động không mệt mỗi để tìm 
những phương pháp trình bày trong sáng nhất, rõ ràng nhất 
để các định lí và những phương pháp chứng minh có sức thuyết 
phục nhất. Sau đó ba năm, công trình đầu tay của ông được 
xuất bản năm 1829. x 

Nhưng tai hại thay, tác phẩm xuất sắc đó của tư tường 
toán học thiên tài không được những người duyệt xét nátán. 
thành. Những thính giả đầu tiên của Lôbasepxki đã cuoi W а 
mai. Thời đó, chỉ có một người có uy tín hiểu được nó và dáñh 
giá được nó. Đó là Gauxơ. Nhưng chính ông ta cũng chỉ biết. 
những công trình nghiên cứu của nhà hình học vĩ đại 11 năm 
sau khi công trình đầu tiên của Lôbasepxki (năm 1840) in 
bằng tiếng Đức “Khdo cứu оё lí luận đường song song” đến 
tay ông. Gauxơ đã đánh gìá tác phẩm xuất sắc này một cách 
đúng múre qua các búc thư gửi cho các bạn Gheling và Sumase. 





Gauxơ đã tìm những công trình khác của Lôbasepxki, học cả 
tiếng Nga để nghiên cứu tác phẩm gốc. Nhưng điều đáng tiếc 
là Gauxơ không hề nói một tí gì trên báo chí và không ủng hộ 
công khai những ý kiến đó mà bản thân ông rất tán thành. 

Do sợ “những con ong vo vẽ bao vây đầu tôi nếu tôi công bế 
ý kiến của tôi” nên Guaxơ đã im hơi lặng tiếng, có thái độ 
không đúng đắn đối với các nhà toán học đang tìm ở ông sự 
giúp đỡ và ủng hộ. Thực tế Gauxơ đã làm chậm hàng chục 
năm sự công nhận môn hình học mới. Trong khi đó trên báo 
chí Nga và Đức có nhiều bài chế giễu những công trình của 
Lóbasepxki buộc ông phải chống lại những lời công kích của 
những kẻ không hiểu nổi ý kiến thiên tài của ông. 

Sáng tạo ra một công trình khoa học lớn lao như vậy mà 
không gặp được một người nào hiểu và nhận thức giá trị to 
lớn của nó, lại luôn luôn phải đọc những bài báo của những 
người quyền thế với lời lè đầy nhao báng mà không thể trả lời 
họ được (vì người ta từ chối không đăng những lời phản đối 
của ông), đó là một tấn bi kịch trong cuộc đời của Lôbasepxki. 


TÂM TƯ DUY KHOA HỌC CỦA LÔBASEPXKI 

Chúng ta hãy nghe lời phát biểu đanh thép và đầy tự tin 
của Lôbasepxki: 

“Không, môn hình học này không sai. Mặc dù nó phúc tạp 
hơn hình học Oclit nhưng nó rộng hơn hình học Осій rất nhiều: 
hình học Ơclit chỉ là một trường hợp riêng, trường hợp giới 


hạn của môn hình học mới пау”. 


134 














Thế giới hình học của ông là một không gian hoàn toàn đặc 
biệt, nó không giống tí nào với những thứ mà chúng ta đã 
biết. Ở trong thế giới mới Lôbasepxki này tồn tại những hình 
ảnh kì quái đến nỗi làm cho trực giác và nhận thức của chúng 
ta khó mà chấp nhận ngay được. 

Chính Lôbasepxki đã từng nói: môn hình học của ông có 
thể chỉ áp dụng đối với những không gian khổng lô và các 
khoảng cách cực kì lớn giữa các vì sao, đó là môn hình học 
của uú trụ. 

Ngày nay không cần phải bay vào vũ trụ mới có thể nhận 
thấy thế giới hình học của Lôbasepxki. Nhận thức và tầm tư 
duy khoa học của con người đã phát triển đến mức không 
phải rời khỏi hành tỉnh của mình chúng ta cũng có thể lĩnh 
hội được không phải những khái niệm này mà cả những khái 
niệm còn phức tạp hơn nhiều. 


NHỮNG МАМ CUỐI ĐỜI ĐẦY НАМ HIU СОА NHÀ НЇМН HỌC МЇ ĐẠI 


Nói đến cuộc đời hoạt động của ông giám đốc Trường Dai 
học Cadan Lôbasepxki là nói về các công trình và những năm 
tháng hoạt động của nhà giáo dục Nga xuất sắc, một соп người 
có tư tưởng dũng сат và có bản lĩnh. Chính vì vậy về sau ông 
bị cách chức và chỉ được sử dụng làm người giúp việc cho 
giám đốc Sở giáo dục Cadan, môt con người đốt nát. 

Ông già đi trông thấy và bệnh mù; hậu quả của những lúc 
làm việc thâu đêm căng thẳng, bắt đầu phát triển. Việc rời 
khỏi trường đại học như mở đầu một chuỗi dài bất hạnh đối 


135 


VNMATH.COM 


với ông. Alêcxây, người con cả có nhiều tài năng hứa hẹn sau 
khi bị cảm đã dau phổi và mất. Hình như số phận hẩm hiu 
đeo duổi gia đình ông, cướp đi những đứa con tài giỏi lỗi lạc. 
Lôbasepxki đã chịu nhiều tổn thất lớn lao. Với cái điếu dài 
ngậm ở miệng, ông thường ngôi buồn rầu ủ rũ. Công việc liên 
miên, tỉnh thần căng thẳng và những đau thương mất mát đã 
thường xuyên dàn vặt ông. 

Ông được bầu làm hội viên danh dự Trường Đại học 
Matxcova, nhân địp kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường. 
“Đề công nhận những công lao cúa Ngài đối oói nhà nước оё 
đối uới khoa học, trường Đại học Hoàng gia ở Matxcơua đã 
bầu Ngồi làm hội viên danh dự обі lòng tin tưởng sâu sắc 
rằng Ngài sẽ giúp đỡ tất cả những gì có thể góp phần одо uiệc 
phát triển của khoa học và của trường đại học”. (trích thư 
của ông giám đốc trường). 

Trước đó ông đã được bầu là hội viên danh dự của Trường 
Đại học Cadan. Nhưng những vinh dự đó không thể an ủi 
được đời ông sắp tàn. Đang bị ốm mù loa và đứng trước ngưỡng 
cửa của cái chết, một lần nữa ông quyết định trình bày môn 
hình học mới của mình để lôi cuốn lần cuối cùng sự chú ý của 
các nhà toán học. Ông viết cuốn sách ấy bằng tiếng Pháp với 
tên sách là “Hình học tổng quát”. Cuốn sách này không phải 
do tự tay ông viết mà do ông đọc cho học tro viết vì ông bị mù. 

Công việc của cả một đời vừa kết thúc thì ông cũng từ giã 
cuộc đời ngày 12-2-1856, đúng 30 năm sau ngày khai sinh 
môn hình học phi Ơclit. 


136 


VNMATH.COM 








MÊNÊLAUT 
(MENELAÙS) 


Nhà toán học Hi Lạp Mênêlaut (năm 98 sau Công nguyên) 
đã có nhiều đóng góp về lượng giác cầu, trong đó ông đưa ra 
một loạt định lí về tam giác cầu. 

Các định lí nổi tiếng của ông là các định lí về đường hoành. 

Trước hết là định lí trong hình phẳng mà ta đã biết với tên 
gọi “định lí Mênêlaut”: 

“Chứng mình rằng nếu Р, Q, R lần lượt là giao điểm của 
các cạnh BC, CA, АВ (hoặc các cạnh đó kéo đài) của tam giác 
ABC uới một đường thăng tùy ý thì: 


Bh.AQ. PC 2р" 
AR . QC . ВР 





Ông mô rông dinh lí này trên hình câu và да tìm ra môt số 


định lí khác trong lượng giác cầu. 


137 


VNMATH.COM 


MÔNGJƠ 
(GASPARD MONGE) 


Môngjo là nhà toán học đã phát 
minh ra môn hình hoc họa hình (khác 
với môn hình học xạ ảnh). Không có 
môn hình học họa hình của Môngjơ 
phát minh đo nhu cầu của quốc phòng 
thì không có các bản vẽ máy móc và 
các phương pháp đồ thị nhằm thực 
hiện những công trình sản xuất các 





máy móc. 

Môngjo sinh ngày 10-5-1746 ở Вӧ-по, một thành phố của 
nước Pháp. Bố ông chỉ là một công nhân khuân vác và mài 
dao nhưng rất sùng bái việc học. Ông đã tạo mọi điều kiện để 
ba đứa con trai đều được học hành tử tế và cả ba sau này đều 
thành công trong nghề nghiệp của mình. Riêng Môngjơ học 
rất xuất sắc, thường được giải nhất trong các môn học. 

Năm 14 tuổi ông đã phát minh ra cái bơm chữa cháy. Khi 
được mọi người hỏi: tại sao trong hoàn cảnh không có ai hướng 
Чап, không có hình mẫu mà anh lại tạo ra được cái bơm chữa 


cháy như thế này? Ông đã trả lời: “Tôi đã dùng 2 phương tiện: 


138 








sự bền bĩ trong công việc, những ngón tay thể hiện ý chí của 
tôi với một sự trung thành hình học”. 

Có thể nói Мопајо bẩm sinh là nhà hình học ой ky su. Đến 
năm 16 tuổi ông đã lập một quy hoạch thành phố Bô-nơ. Tài 
năng xuất chúng của ông đã được các giáo sư biết đến và ông 
được mời làm giáo sư vật lý ở Li-ông. Sau đó, ông lại được bổ 
làm giáo sư dạy cho các kỹ sư tương lại của trường Võ bị, theo 
một phương pháp mới, tiền thân của môn hình học họa hình. 
Đến năm 1794 ông dạy tại trường Sư phạm cao cấp Pari và đã 
chứng tổ cho mọi người biết rằng: môn hình học họa hình là 
một phương pháp giúp biểu điễn các vật thể trong không gian 
ba chiều trên một mặt phẳng mà thôi. Vật thể được biểu điễn 
bởi hình chiếu của nó trên một mặt phẳng (mặt phẳng của tò 
giấy hoặc của mặt bảng). Chẳng hạn vật thể là hình lập phương 
dược biểu diễn bởi các hình chiếu của các cạnh và các đỉnh 
của nó. 

Ngày nay với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, hình 
học họa hình đã có những bước sáng tạo và nâng cao mới nhưng 
vẫn dựa vào ý tưởng ban đầu của Môngjơ. 

Người đời thường nhắc đến cuộc tình duyên và cuộc kết 
hôn đầy thơ mộng của Môngjơ. Trong một cuộc họp, ông đã 
để ý tới một người đàn bà trẻ đẹp, một người đàn bà góa 20 
tuổi đầy hấp dẫn. Thế rồi họ yêu nhau, kết hôn với nhau, đó 
là bà Hoócbông người dàn bà trung thành với ông suốt cả cuộc 
đời, 


Một sự kiện đặc biệt là tình bạn giữa ông và hoàng đế 


139 








Napôlêông. Họ từng gặp nhau năm 1792. Môngjơ 50 tuổi соп 
Napôlêông mới 27 tuổi, nhưng họ kết bạn với nhau một cách 
chân thành, không vụ lợi. 

Môngjơ là người dàn ông duy nhất ở Pháp dám nói sự thật 
với Napôlêông, ngay cả những hôm mà Napôlêông nổi giận. 
Khi Napôlêông lên ngôi hoàng đế thì sinh viên trường Đại 
học Bách khoa Pháp nổi loạn, mà họ là niềm tự hào của Môngjo; 
người thầy kính mến của họ. Một hôm Napôlêông hôi Môngjơ: 
“Thế nào? Sinh viên của anh chống lại tôi А?” Môngjơ đã trả 
lời: “Họ đã được chúng tôi hướng dẫn để trờ thành những 
người cộng hòa, họ cần có thời gian để ủng hộ chế độ quân 
chủ”. 


140 








NIUTƠN 
(ISAAC NEWTON) 


CÂU CHUYÊN VỀ QUÁ ТАО СОА МИТОМ 
Câu chuyện nổi tiếng về quả táo của 
Niutơn quả là thư vị. Đây là câu 
chuyện có thực, không phải là chuyện 
thần thoại. Ông Staklây, người bạn của 
Niutơn đã kể lại như sau: 
“Tại Luân Đôn, sau bữa ăn trưa thời 


tiết trở nên nóng пис. Chúng tôi rủ 





nhau ra vườn ngồi uống trà dưới bóng 
những cây táo và cũng chỉ có hai chúng tôi. Niutơn nói với tôi 
là chính lúc ấy ông dang nghĩ về định luật vạn vật hấp dẫn. 
Bỗng xuất hiện một quả táo rơi! 

Niutơn nghĩ thầm: tại sao quả táo lại rơi thẳng dứng mà 
không rơi lệch, tại sao lại luôn luôn rơi về tâm quả đất? Như 
vậy phải tôn tại một lực hấp dẫn trong våt chất, lực này phải 
tập trung ở tâm quá đốt. Nếu vật chất này lại hấp dẫn vật 
chất khác thì rõ ràng phải tồn tại một tỉ lệ tương ứng với khối 
lượng của chúng. Thế thì quả táo sẽ hấp dẫn Quả dất cũng 


141 


như Quả đất sẽ hấp dẫn quả táo. Do đó phải tồn tại một lực 
tương tự như lực mà ta vẫn gọi là trọng lực. Lực đó trải khắp 
trong vũ trụ”. 

Rõ ràng những suy nghĩ này về lực hấp dẫn xảy ra vào năm 
1665 hoặc 1666. Trong giấy tờ lưu lại của Niutơn, người ta 
tìm được những đồng chữ sau đây về những năm đó: “... Trong 
thời gian này tôi đang cảm thấy mình có nhiều khả năng phát 
minh qua những suy nghĩ thường xuyên về toán học cũng như 
triết học. Đúng là khả năng lúc này nhiều hơn bất cứ lúc nào 
khác về sau”. 

Sự chứng kiến sự kiện lịch sử nói trên của Staklây rất ít 
người biết đến, vì mãi đến năm 1936 những Һ kí của Staklây 
mới được in. 

Nhà văn Pháp nổi tiếng Vônte trong cuốn sách (xuất bản 
năm 1738) trình bày những tư tưởng của Niutơn đã trích dẫn 
câu chuyện trên và khẳng định đó là đo cháu gái của Niutơn 
kể. Câu chuyện đó đã được phổ biến khắp nơi nhưng nhiều 
người vẫn tỏ ra nghỉ ngờ, Họ cho rằng đây chỉ là hư cấu, bia 
đặt của Vônte. Thậm chí có những người nghe xong lấy làm 
bực tức, trong đó có nhà toán học lớn Gauxơ. Chính Gauxơ đã 
nói: “Câu chuyện về quả táo quá ư đơn giản. Táo có rơi hay 
không thì có gì là lạ, nhưng tôi không hiểu tại sao lại khẳng 
định rằng chuyện đó có thể thức đẩy hay làm chậm điều phát 
minh của Niutơn. 

Có lẽ sự việc như sau: một hôm có một tên ngu xuẩn và gàn 
dó đến hôi Niutơn làm sao ông ta đi đến phát minh như vậy. 


142 














Niutơn nhìn thấy nó, tó ra khó chịu muốn trả lời cho qua 
chuyện đã nói: до quả táo rơi ở mũi tao. Thế là đủ cho tên này 
yên tâm”. 

Nhà sư phạm Nga Ủsinxki lại cho rằng câu chuyện quả táo 
này có một ý nghĩa sâu sắc. Ông đã viết về Niutơn như sau: 
“Việc quả táo rơi tir trên xuống đất là hiện tượng rất bình 
thường. Nhưng chỉ có thiên tài của Niutơn mới nhìn thấy từ 
hiện tượng bình thường đó một phát minh khoa học vĩ đại. 
Việc đó đâu phải là ai cũng làm được”. 

Niutơn là một соп người rất khiêm tốn. Khi hoi cảm tường 
về những thành tựu khoa học của ông, ông đã trả lời: 

“Về công việc của bản thân, tôi tự thấy minh như một đứa 
trẻ chơi đùa trên bái biến, vui sướng mỗi khi nhặt được một 
viên sói xinh hoặc một chiếc об sò đẹp обі hình dạng lạ thường, 
trong khi đại dương chân lí bí ẩn mênh mông nằm ngay trước 
mặt tôi”. 

Hoi về thái độ và phong cách nghiên cứu ông nói: “Tôi 
thường xuyên chăm chú theo dòi đối tượng nghiên cứu của 
mình và kiên tâm chờ đợi, từ khi sự việc bắt đầu cho đến khi 
sự việc được sáng tô dần và trở thành hoàn toàn rõ ràng”. 


TUỔI TRÉ СОА NIUTƠN 

Nói đến Idăc Niutơn chúng ta đều biết đến phát minh kì 
điệu trong vật lí, đó là định luật осп vât hấp dẫn kể trên. 
Ông còn là người sáng lập môn cơ học thiên thể và cơ học trái 


đất, sáng lập môn vật lí toán học. 


143 





Trong toán học, nhà bác học vĩ đại này đã có những cống 
hiến xuất sắc. Ông là người đầu tiên đã định nghĩa số là tỉ số 
của một đại lượng với đại lượng khác chọn làm đơn vị. Ông đã 
dùng kí hiệu a" năm 1676 để chỉ một lũy thừa bậc n và nêu lên 
nhị thức (a + b)" nổi tiếng được gọi là nhị thức Niutơn. 

Niutơn sinh ngày 5-1-1643 là con một gia đình điển chủ ở 
Vunxtôc, miền nam nước Anh. Bố ông mất trước khi ông ra 
đời, mẹ đi bước nữa khi bé Niutơn mới lên ba. Do đó bà nội đã 
nuôi cháu trong cảnh nhà sa sút, quanh hiu. Hoàn cảnh này 
đã ảnh hưởng đến tính tình của Niutơn, ông thích sống lặng 
lẽ, trầm ngâm và vì thế mà già trước tuổi. 

Năm lên sáu, bà nội cho cháu vào học trường làng và đến năm 
cháu 12 tuổi thì bà gửi đến học nội trú ờ một lớp tư của một người 
làm nghề bán thuốc tên là Klakơi ó thành phố Gren Hun. 

Người ta kể lại rằng: năm đầu tiên ở lớp tư này, Niutơn 
chưa có biểu hiện gì về khả năng học toán, đến năm thứ hai 
lại kém toàn diện và hay bị bắt nạt. Một buổi ra chơi cậu bị 
một học sinh lớn học giỏi nhất lớp đánh cho ngất lịm. Vì yếu 
thế về sức khỏe và về học lực, Niutơn không дат đánh lại mà 
đã tìm ra một cách trả thù độc đáo: quyết tâm học thật giỏi 
để đứng đầu lớp, như thế là có địp tốt nhất để đè đầu cậu học 
sinh lớn tuổi nọ. Chỉ vài tháng sau, Niutơn đã đứng đầu lớp 
và từ đó bạn bè càng ngày càng mến phục. 

Thành công này được duy trì hết lớp này đến lớp khác, ông 
luôn luôn đứng đầu lớp và rất giỏi về toán. Năm 1661, khi 18 
tuổi ông đã thì vào học Trường Đại học Tổng hợp Cambrigiơ. 


144 














Ngay từ nhỏ ông đã học tiếng La tỉnh, tiếng Hi Lạp, tiếng 
cổ Do Thái, tiếng Đức, tiếng Pháp. Vào những lúc rỗi rãi ông 
thích làm đồ chơi như làm cối xay, đồng hồ nước, đồng hồ mặt 
trời. 

Thời gian ở Trường Đại học Cambrigiơ, các sinh viên được 
phân chia theo địa vị của cha mẹ thành nhiều loại. Loại cao 
cấp được học bổng cao và được quyền ăn cùng với các giáo sư. 
Loại cấp thấp không được học bổng và phải phục vụ cho các 
sinh viên giàu có và một số giáo sư. Niutơn thuộc loại sau. 

Những năm tuổi {ге của Niutơn trùng với những năm cách 
mạng tư sản Anh. Giai cấp tư sản non {тё bắt đầu thành lập 
hạm đội và quân đội lớn mạnh. Nước Anh lúc đó đua tranh 
với nước Hà Lan về mặt đường biển cũng như về mặt khai 
thác đất dai. Việc giao thông trên mặt biển đòi hôi về vận tốc 
mới của tàu bè, về những phương pháp xác định tọa độ ngoài 
biển khơi, v.v... Thực tế đó đặt cho khoa học nhiệm vụ phải 
giải quyết. Trong toán học phải có những phương pháp mới, 
phải có cách mạng trong khoa học mới tiến lên những bước 
quyết định được. ` 


NIUTƠN VÀ CƠ SỞ CỦA NỀN TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI 


Cuộc cách mạng trong khoa học do nhà bác học Dëcac thực 
hiện một số năm trước khi Niutơn ra đời được đánh dấu bởi 
sự kiện Đêcac đưa vào trong toán học khái niệm về dại lượng 
biến đổi và hàm số. 15 năm sau khi Рёсас mất, Niutơn đã áp 
dụng khái niệm về đại lượng biến dổi và tương quan hàm số 


145 


VNMATH.COM 





để lập nên cơ sở của một khoa học mới là phép tính vi tích 
phân, một bộ phận quan trọng của nền toán học hiện đại. 

Cũng cần nhắc rằng, song song với Niutơn và hầu như độc 
lập với ông, nhà bác học Đức Lebnit đã đạt được những kết 
quả tương tự. Có thể nói cả hai nhà bác học này đã thành lập 
cơ sở của nền toán học hiện đại và Niutơn thì có cống hiến 
sớm hơn một ít. 

Chương trình phổ thông không cho phép dé cập tới phép 
tính vi tích phân một cách tỉ mỉ. Tuy nhiên ta có thể xét một 
ví dụ cụ thể như sau: 

Cho một sợi dây dài 2p; làm thế nào để gấp sợi dây đó 
thành hình chữ nhật та diện tích lớn nhất? Nói cách khúc, 
trong tất са hình chữ nhật có chu vi 2p cho trước hãy tìm hình —- 
chữ nhật có diện tích lớn nhối. = 

Muốn giải bài toán này ta phải dùng khái niệm đã biết về < 
đại lượng không đổi và biến đổi, hàm số và đối số, biểu diễn = 
tương quan hàm số bằng đồ thị. Giả sử các khái niệm đó да Z 
được nắm vững ta hãy di xa hơn. 

Gọi chiều даі hình chữ nhật là x, chiêu ngang là p - x, diện 
tích là y. Ta có: y = x(p - x) : 

Cách giải bài toán này dựa vào 
phát minh rất quan trọng sau đây 
của nhà bác học Đức Kêple. 

Ta xét đồ thị hàm số y = sinx 
(Н.25) 

Với x= 90° thì у = 1. Ta hãy lấy 





(H.25) 


146 


hai giá trị góc: giá trị thứ nhất хар xỉ nhỏ hơn 90° (chẳng hạn 
89930) và giá trị thứ hai хар xỉ lớn hơn 909(chẳng hạn 90930"), 
Ứng với cả hai giá trị này của x hàm só y có giá trị nhỏ hơn 
khi x=90°. Vậy với x = 909 hàm số y đạt giá trị cực đại. Kêple 
đã nêu lên rằng với giá trị của x mà hàm số y có giá trị cực đại 
thì sự biến thiên của hàm số sát gần giá trị cực đại đó có một 
đặc điểm đáng chú ý. Cần nêu thêm rằng, khi hàm số đạt giá 
trị cực đại đó thì nó biến thiên rất chậm xung quanh vị trí đó. 

Thật thế, hãy chú ý đến đường sin ở trên. Giữa 0° và 909 thì 
đồ thị đi lên, giữa 90° và 180° thì đồ thị lại đi xuống và gần 90° 
thì từ lên đốc lại xuống đốc, hàm số thay đổi rất ít. Kêple đã 
xác lập rằng nếu với giá trị của đối số x mà hàm số y có giá trị 
cực đại và ta cho x một số gia rất nhỏ thì у hầu như không đổi 
(chẳng hạn, sin 9090001” có thể coi bằng sin 90' tức là 1), 

Gọi số gia của đối số là Dx thì (x + Dx). (р ~ (x + Dx) hầu 
như bằng y, tức là х(р — х). 

Như vậy ta có thể viết phương trình gần đúng sau đây: 

х(р ~ х) = (x + Ax)(p ~ x ~ Ax) 

Sau khi biến đổi ta được: х(р — 2x — Ax) = 0 

Giá trị Ax rất nhỏ nhưng không bằng 6 nên có thể bỏ nó đi 
và được: р - 2х – Ax = 0 hay p = 2х + Ax 

Bây giờ giá tri Ax có thể lấy nhỏ bao nhiêu tùy ý, thuc tế có 
thể bo qua, vậy: p = 2х, từ đó: х= mi 

Chiều đài của hình chữ nhật phải tìm bằng nủa chu уі và 


chiều ngang bằng nùa kia. Vậy trong tất cả hình chữ nhật có 


147 











chư vi cho trước thì hình có điện tích lớn nhất là hình vuông. 

Trong gần-2 thế kỉ, phương pháp của Niutơn và Lebnit 
được chính xác hóa, mở rộng và phát triển. Bằng phép tính vi 
tích phân, toán học đã góp phần giải quyết những vấn đề phức 
tạp của khoa học và kĩ thuật. 


NIUTƠN VỚI VIỆC CẢI TIẾN TIỀN TË © NƯỚC ANH 


Niutơn lãnh đạo Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tương 
đương với Viện Hàn lâm Khoa học) trong 23 năm. Ông lại соп 
có công lớn trong việc cdi tiến tiên tệ ở nước Anh. Đến cuối 
thế ki thứ 17, kĩ thuật về tiền tệ nước Anh còn chưa hoàn 
chỉnh, đồng tiên này nhẹ, đồng tiền kia nặng. Vì vậy phải cải 
tiến kĩ thuật đúc tiền và Niutơn đã thành công tốt đẹp trong 
vấn đề này. 

Ông mất ngày 21-2-1727. Trên bức tượng ông đựng ở 
Trường Đại học Cambrigiơ người ta đã khắc câu sau đây: 

“Người uugt lên nhân loại bằng súc mạnh tư tưởng của 


mình”. 


BÀI TOÁN VỀ BÒ Ам СО 
Niutơn đã đặt ra một bài toán về bò ăn cò như sau: 


“3 con bò trong hai tuần lễ ăn hết 2 hecta có sẵn có ud số có 
mọc trên đó trong hai tuần lễ; 2 соп bò trong bốn tuân lỗ ăn 
hết 2 Һесіа có sẵn có và số có mọc trên đó trong bốn tuân lễ. 
Hỏi có mấy con bò trong 6 tuân lễ ăn hết 6 hecta có sẵn có và 


148 








— 





số có mọc trên đó trong 6 tuân lē? (giá sử trước khi bò ăn, mọi 
cây có đều cao bằng nhau, và sau khi bò ăn, tốc độ тос của сб 
cứng bằng nhau)”. 

Đây là một bài toán không đơn giản. Giả sử x là số bo cần 
tìm, у là độ cao của cô trước khi bò ăn, z là độ cao của со mọc 
trong mỗi tuần lễ. 

Theo câu thứ nhất trong bài ra thì 3 con bo trong 2 tuần lễ 
ăn hết một số cỏ la 2(y + 2z), do đó mỗi con bò trong mỗi tuần 
ăn hêt: 

2(y +22) у+22 
3.2 — 3 

Theo câu thứ hai trong bài ra thì số со mà 2 con bò ăn hết, 
trong 4 tuần lễ bằng 2(y + 4z), do đó mỗi соп bò trong mỗi tuần 
ăn hết; 

2(y +42) y+4z 
24 о ОД. 

Một cách tương tự, x соп bò trong 6 tuần lễ ăn hết 6 hecta 
cỗ và số со mọc trên đó trong 6 tuần lễ, tức là số cô ấy bằng 
6(y + 6z), do đó mỗi con bò trong mỗi tuần ăn hết: 

6(y+6z)_ y+6z 
бх х 

Bây giờ lấy những khối lượng со mà 1 соп bb ăn trong mỗi 

tuần làm tiêu chuẩn thì ta sẽ có hệ phương trình: 


y+2x y+4z y+6z 
3 4 x 
Giải ra tìm duoc x = 5. 





Vậy 5 con bo ăn hết 6 hecta со có sẵn và số со mọc trên đó 
trong 6 tuần lễ. 


149 





ост 
(EUCLIDE) 


Vào cuối thế kỉ thứ 4, toàn bộ kiến 
thức toán học được học trong nhà 
trường Platông đều được tập hợp 
trong công trình của Oclit mà như 
người ta sau này đánh giá: “đó là mẫu 
mực cho hàng nghìn năm”. 

Tập “Cơ bán” của Ơclit đã trở thành 
một trong những thành tựu lớn nhất 
của nền văn hóa thế giới. Toàn bộ nhân loại đều đã học hình 
học theo tập “Cơ bản”. Hiện nay trong một số trường học của 





nước Anh người ta cũng dạy môn hình học theo bản dịch tập 
“Cơ bản” ra tiếng Anh có sửa chữa, và sách giáo khoa hình 
học phổ thông ở Anh gọi tên là “Ơclit”. 

Thật vậy, Ơclit xứng đáng được nhận vinh quang đó nhờ 
tài năng sư phạm của mình. Ơclit là một người thẩy vĩ đại 
nhất mà cả lịch sử toán học đều ghi nhận. 


ОСИТ - NHÀ SƯ PHAM LỐI LẠC 
Chúng ta biết gì về cuộc đời của Ос? Ông dạy toán ở 


150 


Alecxăngdri, già hơn Acsimet (vì Acsimet mất năm 212 trước 
Công nguyên). 

Người ta kể lại câu chuyện thú ui sau đây: Một trong những 
học trò bắt đầu học môn hình học của Ơclit đã hỏi ông như 
sau: “Tôi có thể kiếm được gì nếu tôi học thuộc được tất cả 
sách của ngài?”. Ơclit đã gọi người bầu lại bảo: “Hãy cho anh 
ta 3 đồng vì anh ta muốn kiếm được tiền bằng học thuyết của 
ta”. 

Phải thừa nhận rằng Ơclit có khả năng bẩm sinh tuyệt vời 
về sư phạm. Một ví dụ rất rõ về nghệ thuật sư phạm đó là sắp 
xếp vấn đề lí thuyết về tỉ lệ rất khó vào quyển V của tập “Cơ 
bản”; соп những vấn dê quan trọng khác thì trình bày trong 4 
quyển đầu. Nhờ vậy mà những học sinh trung bình đều có thể 
nắm được 4 quyển đầu không sợ gặp phải những điều rất khó 
ngay từ đầu. Còn nhiều thí dụ tương tự chứng {0 tài năng sư 
phạm của Ơclit. 

Ơclit là người kế tục trường phái Platông. Thật thế, toàn 
bộ tác phẩm của ông đều phản ánh truyền thống của trường 
phái này. Platông đã nhấn mạnh là muốn nắm vững triết học 
phải nắm vững bốn môn khác là: số học, hình học, lí thuyết 
hòa âm, thiên văn. Chính 4 khoa học này đều được Oclit trình 
bày rõ ràng và sáng tạo trong các tác phẩm của mình. Hai 
môn số học và hình học đưa ra trong tập “Co bản”, môn lí 
thuyết hòa âm trong tập “Thiết diện cônic” và trong tập “Hiện 
tượng” ông trình bày thiên văn theo quan điểm Platông như 


một học thuyết về mặt cầu xoay đều. 


151 








Như đã nói ở trên, tập “Cơ bản” là một tác phẩm tổng kết 
các công trình toán học của các nhà toán học trước đó. Vì vậy 
theo cách đánh giá của các nhà bác học thì “Ơclit là một nhà 
sư phạm lỗi lạc nhưng chưa phải đã là một thiên tài sáng 
tạo”. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng Ơclit đã có công lớn trong 
việc sưu tầm, phân loại, sắp xếp, bổ sung những kiến thức 
toán học rải rác của các nhà toán học để xây dựng Kim tự 
tháp Ai Cập từ 3000 năm trước Công nguyên. Ông đã trở thành 
nhà xây dựng uà tổng hợp vi đại обі tám gương lao động сбл 
cù, bền bí, thận trọng, trung thực. Ông đã ngày đêm miệt mài 
viết trên những cuốn sách da cừu, sau này được in thành sách 
lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho tới nay tập 
“Со bản” đồ së đó của Ơclit “vững chắc và tuyệt đối hoàn 
chỉnh đến mức không thể có cuốn sách nào có thể so sánh 
được” và trong bao nhiêu thế kỉ đã là cuốn sách giáo khoa 
duy nhất về toán ở châu Âu và ở toàn thế giới. 


TÁC PHẨM “VỀ NHỮNG ĐẠI LƯỢNG CHO TRƯỚC” 
Tác phẩm “Về những đại lượng cho trước” có giá trị lớn đối với 
lịch sử đại số học. Tác phẩm này chứa những mệnh đề kiểu sau đây: 
Nếu một số đại lượng được cho trước hoặc được xác định 
thì những đại lượng khác cũng sẽ được xác định. Chẳng hạn: 
Mệnh dë 2: Nếu dai lượng A од ti số A : В được xác định thì 
В cũng sẽ được xác định. 


Mệnh đề 7: Nếu A +B uà A : B được xác định thì A од B 
cứng sẽ được xác định. 


182 





Lại còn có những mệnh dë về đường thẳng cho trước bởi 
“vi trí”, về tam giác cho trước bởi “hình dạng”, chẳng hạn cho 
trước hai góc hoặc một góc và tỉ số hai cạnh kề. Rồi đến những 
mệnh dê về đa giác và diện tích của chúng, chẳng hạn: 

Mệnh đè 55: Nếu diện tích được xác định theo hình dạng 
và theo độ lớn thì mỗi cạnh cüng sẽ được xác định theo độ lớn. 

Các mệnh đè 84 và 85 nói rằng hai đoạn thẳng sẽ được xác 
định nếu hiệu vå tích các độ dài của chúng hoặc tổng од tích 
các độ dài của chúng được xác định. Đó là loại toán: 

| х-у=а х+у=а 


xy=b xy=b 


Mệnh đề 86 đề cập tới hệ phương trình khó hơn dạng: 


| xy=b (ж) 
у= ах? + С 

Loại toán (ж) đã từng сб trong các bài toán đại số thời 
Babilon. Cách giải khi đó là đem bình phương hai vế của 
phương trình thứ nhất, sẽ được tích và hiệu của у? và ox, 
điều này không giải quyết được với môn đại số hình học. Ơclit 
đã đạt được mục đích khi đưa vào ẩn số phụ 7. 

Xác định diện tích C theo y và z được C = yz (diện tích hình chữ 
nhật). Như vậy hệ (*) được thay thế bằng hệ 3 phương trình sau: 


xy=b 
yz=c 
у(у — 2) = ax? 


153 


Từ hai phương trình đầu suy ra tỉ số: 22 


т được xác định. 


x 


Vậy tr só 22 : х? cũng được xác dinh. 


Nhưng dựa vào phương trình thứ ba thì x?: y(y – z) cũng 
được xác định, 2°: y(y — z) và 22: (4y(y — z) + 22) cũng vậy, hay 
tỉ số z? : (2y — z)? được xác định. 

в Như thế các tỉ số z : (2y — z); 2: 2y 
; z : y hoặc 2°: yz đều được xác định, 
Nhưng yz đã cho trước, vậy cũng sẽ 


h 2 E cho trước 22, rồi z, v.v... Tất cå những 
у ^ ñ my É 
điều này được phát biểu theo ngôn 
(H.26) 


ngữ hình học, riêng Ơclit đã viết AA, 
AE và BA thay cho y, z và y — z (Н.26). 


ƠCLIT VÀ TOÁN HỌC ỨNG DỤNG 
Ơclit còn để lại một số tác phẩm như: 
— Về những sai lầm trong toán học. 
— Về thiết diện cônic. 
- Quỹ tích trên bề mặt. 
Ngoài ra về toán ứng dụng, ông đã viết: 
– Nghiên cứu về phối cảnh. 
– Lí thuyết về biểu diễn qua gương. 
– Lí thuyết về âm nhạc. 


— Thiên văn sơ cấp. 


154 




















OLE 
(LÉONARD EULER) 


Trong toán học phổ thông; chúng 
ta biết khá nhiều về những cống hiến 
của Ое, nào là: đường thẳng Ole, 
đường tròn chín điểm của OÏe, công 
thức Ое а? = R? -2Rr trong tam giác, 
hệ thức Ơle giữa số đỉnh, số mặt và 
số cạnh d + m = c + 2 trong một khối 





đa điện. Ơle cũng đã đưa ra nhiều kí 
hiệu toán học được dùng đến ngày nay như số т, số і (căn bậc 
hai của -1), sin, cos, tg, số gia Ax, У, (tổng), v.v... 


TÀI NĂNG CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA OLE 


Aragô đã nói như sau: “Ole tính toán không có gì khó khăn, 
như con người thở, như phượng hoàng bay lượn trong gió”. 
Điều nhận xét này không có gì quá đáng vì thực tế Ơle có một 
tài năng đặc biệt về toán học. Ơle viết các công trình toán học 
của mình dễ dàng như một nhà văn có tài viết thư cho bạn 
thân của mình. Mặc đầu ông bị mù trong suốt 17 năm cuối đời 


155 


nhưng việc nghiên cứu và cống hiến cho toán học không vì 
thế mà giảm sút. Trái lại sự mất mát khả năng nhìn đã giúp 
ông nhận thức ró hơn thế giới bên trong trí tưởng tượng của 
mình. 

Ngày nay người ta chưa biết đầy đủ tầm vóc của sự nghiệp 
toán học của Ое, nhưng sơ bộ đánh giá nó vào khoảng 60 đến 
90 bộ sách lớn, mỗi bộ khoảng 600 trang. 

Ole bước vào toán học đúng vào năm Niutơn mất. Khi đó, 
hình giải tích được công bố năm 1637 đã được áp dụng 90 năm, 
phép tính vi tích phân đã được 50 năm, định luật vạn vật hấp 
dẫn của Niutơn – chìa khóa của ngành thiên văn vật lí - đã 
được 40 năm. Trong mỗi lĩnh vực này, người ta đã giải quyết 
được khá nhiều vấn đề riêng lẻ, nhưng chưa có ai dám bắt tay 
vào việc hệ thống hóa toàn bộ toán học thuần túy và ứng dụng 
trong giai đoạn này. 

Chỉ có Ое với tài năng đặc biệt, với đầu óc vĩ đại, đã tó rõ 
năng lực có một không hai trong cả lĩnh uực chủ yếu của toán 
học: cái “liên tục” vå cái “rời гас”. 

Ole sống trong thế kỉ thứ 18, vào giai đoạn mà các trường 
đại học châu Âu không phải là những trung tâm chính về 
nghiên cứu. Toán học đã gắn với thời cổ để được trọng vong. 
Chỉ có một số Viện Hàn lâm Hoàng gia được một số vua tiến 
bộ quan tâm còn chú ý đến sự phát triển của khoa học. Beclin 
và Xanh Pêtecbua là hai nơi đầu não của sự sáng tạo toán học 
và là chỗ dựa của Ơle. Viện Hàn lâm Beclin ngày càng giảm 
tác dụng trong suốt 40 năm và nhờ Vua Frêđêric Đại đế mà 














trò lại sức sống mới với sự có mặt của Ole. Viện Hàn lâm 
Xanh Pêtecbua cũng vậy. Hai trung tâm này đã phát triển 
mạnh và có nguồn tài chính khá dồi dào để tiến hành nghiên 
cứu khoa học và trả tiên cho các nhà khoa học về lương và 
phụ cấp. Gia đình của Ое có đến 18 người nhưng vẫn sống 
sung túc. 

Ole sinh ngày 15 tháng 4 năm 1707 tại Balo (Thụy $1). Bố 
Ole cũng là một nhà toán học, học trò của Becnuli, nhưng ít 
quan tâm đến việc học toán của con. Khi Ơle vào Trường Đại 
học Balơ thì phải học môn thần học và tiếng Hêbrơ theo ý 
kiến của bố ông. Riêng Becnuli nhận ra năng khiếu về toán 
của Ơle đã bố trí dạy ông mỗi tuần một buổi. Và Ơle đã tích 
cục chuẩn bị để tiếp thu buổi dạy tuần sau. Năm 17 tuổi, ông 
nhận bằng giáo sư(1724) và bố ông lại có ý định buộc ông thôi 
đạy toán và nên đi dạy thần học. Becnuli đã thuyết phục ông 
bố là Ơle sẽ thành một nhà toán học lớn, đừng để di vào thần 
học, uổng tài năng. 

Năm 19 tuổi, Ơle bắt đầu có công trình độc lập. Gia đình 
Becnuli đã tìm cách giới thiệu Ơle vào các Viện Hàn lâm, 
nhưng cuối cùng ông đã học y ở Balơ và nghiên cứu về môn 
sinh lí. Môn này đã giúp ông nghiên cứu toán học về âm thanh 
rồi về sự truyền sóng và ông không hề rời bỏ toán học. 


OLE Ó NGA 


Năm 1727 nhờ gia dinh Becnuli giới thiệu, Ole được tới 
Xanh Pêtecbua công tác ở khoa y của Viện Hàn lâm. Điều 


157 





không may đã xảy đến, ngay hôm Ole tới nước Nga thì Hoàng 
hậu Catêrin đệ nhất mất. Những người kế tục sau này đã coi 
Viện Hàn lâm là một vật trang trí vô ích và trong vài tháng 
đã có dự kiến duổi những cộng tác viên nước ngoài về nước 
họ. Trong lúc nhốn nháo này Ole đã rời khoa у chuyển sang 
khoa toán. 

Mọi việc trở lại bình thường qua cơn sóng gió đó. Ơle bắt 
dầu làm việc tích cực, suốt 6 năm lăn lộn với toán học vì ông 
ngại tham gia vào đời sống xã hội lúc bấy gio dầy rẫy những 
tên tình báo. 

Năm 1733, Ơle lúc đó 26 tuổi, đã bắt đầu giảng dạy toán ở 
Viện. Cảm thấy rằng mình có thể phải cột chặt ở Xanh 
Pêtecbua ông đã lấy con gái của một họa sĩ mà Pi-e Đại đế 
mang theo khi tới nước Nga. 

Ole thuộc về lớp những nhà toán học lớn có thể làm việc 
bât cứ ở dâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông say sưa với 
dàn con (ông có đến 13 con mà 8 đã mất khi còn nhỏ), thường 
viết công trình toán với một đứa con nhỏ ngôi trên đùi còn 
các đứa con khác thì chơi xung quanh ông. Ông đã viết tác 
phẩm toán học một cách dë đàng mà ít ai có thể tưởng tượng 
nổi. 

Tình hình Viện Hàn lâm Xanh Pêtecbua ngày càng tốt lên 
khi Ana Ivanôva - cháu gái của Pie Đại đế - lên ngôi năm 
1730. Trong thời gian này một sự bất hạnh đã dên với Ое. 
Viện Hàn lâm Khoa học Pari đặt giải thưởng cho người nào 
giải được một bài toán về thiên văn. Các nhà toán học đã phải 


158 














để 3 tháng mới giải được, riêng Ơle chỉ giải quyết nó trong 3 
ngày. Sự cố gắng phi thường này đã khiến ông bị bệnh và 
hỏng mát mắt phải. 


CÂU CHUYÊN VỀ OLE VÀ ĐIĐORÔ 


Có một câu chuyện lí thú về Ole và nhà triết học ĐÐiđorô. 
Được Hoàng hậu Catorin mời, Didoró đã tới nước Nga và đi 
truyền bá trong triều đình về chủ nghĩa vô thần. Được tin 
báo, Hoàng hậu Catơrin đã nhờ Ое khóa miệng Điđơô lại, 
công việc này quá аё đàng đối với Ole. 

Người ta kể lại rằng: “Điđơrô được báo tin là một nhà toán 
học tài віді có một chứng minh đại số về sự tôn tại của Thượng 
đế và sẽ trình bày trước triêu đình nếu ông muốn nghe thì 
xin mời du. 

Điđơrô nhận lời vui vẻ. Ole đã tiến thẳng tới Điđơrô và nói 


Si vụ Ç .. a+b? 
với một giọng đầy tin tường như sau: “Thưa ngài, = =x, 
n 





vậy Thượng đế tón tại, mời ngài trả lời”. Didoró bối rối im 
lặng trong khi mọi người được một trận cười. Nhà triết học 
đành phải xin cáo từ Hoàng hậu Catorin để trở về Pháp”. 
Tất cả hoạt động của Ơle trong thời gian ở nước Nga không 
phải chỉ có toán học. Mỗi khi Chính phủ nhờ ông vận dụng 
toán học để giải quyết những vấn đề không quá xa trong lĩnh 
vực này, ông vẫn nhận lời vui vẻ. Vì thế ông đã viết sách giáo 
khoa toán sơ cấp cho các trường học ở Nga, đã xem lại tổ chức 
cơ quan địa lí của Chính phủ, cộng tác về cải tổ hệ thống đo 


159 





lường, tìm cách thực tiễn để thử lại các cân. Những việc này 
chỉ là phần nhỏ trong toàn bộ hoạt động toán học của Ole. 
Một trong những công trình quan trọng của Ое trong giai 
đoạn đó là tác phẩm về cơ học (1736), trong đó ông đã giải 
phóng những sợi dây ràng buộc về chứng minh tổng hợp và 
đã làm cho cơ học trở thành một khoa học phân tích. Lần đầu 
tiên sức mạnh của phép tính vi phân được áp dụng vào cơ học 
và một kỉ nguyên hiện đại của khoa học cơ bản này bắt đầu. 


OLE Ó BECLIN 


Sau khi Hoàng hậu Аппа mất, Ое đã nhận lời mời của 
Vua Frêđêric Dai đế đến làm việc о Viện Hàn lâm Beclin. 
Ông đã sống ở Beclin trong 20 năm tiếp theo của cuộc đời 
ông. Trong thời gian này, Vua Frêđêric đã sử dụng tài năng 
toán học của Ơle để giải quyết những vấn đề thực tiễn như 
đúc tiền, làm ống dẫn nước, đào kênh giao thông, v.v... 

Nước Nga vẫn không bao giờ quên Ơle và đã trả cho ông 
tiền phụ cấp mặc đầu ông ở Beclin. Tuy gia đình đông người 
nhưng hoàn cảnh Ole vẫn sung túc. Ngoài ngôi nhà ở Beclin 
ông соп có một trang trại о Saclôttenbua. Khi quân Nga chiếm 
đóng Brăngdenbua năm 1760, trang trại của Ơle bị phá hoại. 
Viên tướng người Nga tuyên bố “không gây chiến với khoa 
học” đã dên bù thiệt hại cho Ole vượt quá những thiệt hại thực 
tế. Hoàng hậu Elidabet, khi được tin về sự thiệt hại mà Ole 
phải chịu, đã gửi cho ông một số tiền lớn bù thêm vào số tiên 
do viên tướng Nga đã đền bù cho ông. 


160 











Những công trình lớn về phép tính vi tích phân của Ole 
xuất bản vào các năm 1748, 1755, 1768-1770 đã là nguồn 
nghiên cứu cho các thanh niên để trở thành những nhà toán 
học lớn trong khoảng ba phần tư‡hế kỉ. Nhưng tác phẩm lớn 
về phép tính biến phân đã chúng tô Ое là một nhà toán học 
hàng đầu. Trong ngành cơ học giải tích, Ơle đã nêu lên một 
loạt phương trình со bản về chuyển động các chất lỏng mà 
ngày nay được sử dung trong thủy động học. 

Ole không chỉ là nhà toán học vĩ đại mà ông còn có kiến 
thức rộng về văn hóa và về tất cả các khoa học kể са sinh vật 
học. 

Một tác phẩm viết tại Beclin chứng tò rằng Ole còn là một 
nhà văn có tài. Ông là tác giả của “Những bức thư gửi cho một 
công chúa Đúc”, trong đó ông đã trình bày những bài học về 
cơ học, quanh hình học, thiên văn học, âm học, v.v... cho cháu 
gái của Vua Frêđêric là công chúa Аппа Đetxô. Những bức 
thư này được nhiều người biết đến và công bố bằng 7 thứ tiếng. 

Đầu óc của Ole vẫn minh mẫn cho tới khi chết. Ông mất 
ngày 18 tháng 9 năm 1783 thọ 77 tuổi. Buổi chiều hôm đó ông 
đang chơi với cháu và uống trà thì bất thần bị ngất. Cái điếu 
nhỏ rời khôi ngón tay và ông kêu lên “Tôi chết!. Vào phút 
cuối cùng đó “Ole da ngừng sống од ngừng tính toán”. 


161 





ƠRATÔTXTEN 
(ЕКАТОЅТНЁМЕ) 


Khi học về số nguyên tố, chúng ta đều biết đến cái “sàng 
Ơrdtôtxten”. Đó là một phát minh nổi tiếng của ông trong lí 
thuyết số. Muốn thành lập bằng số nguyên tố từ 1 đến 100 
chẳng hạn thì viết các số tự nhiên từ 1 đến 100, rồi gạch tất cả 
các số không nguyên tố: các bội số của 2, của 3, của 5, của 7. 
Những số còn lại không bị gạch là số nguyên tố. 

Ông sống khoảng năm 276-194 trước Công nguyên ở cổ Hi 
Lạp, và là bạn của Acsimet. 


NHÀ BÁC HỌC NỔI TIẾNG Ó NHIÊU LĨNH уус 


Ông là một nhà bác học say sưa lao động, hết lòng vì sự 
nghiệp khoa học, nhưng chưa phải là thiên tài như Acsimet. 
Bạn bè gọi ông là “bêta” tức nhân vật số hai; ngoài ra người ta 


Ae* 


соп gọi ông là “pentalôs” tức là “nhà 5 môn điển kinh”, coi 
ông là một “nhà thể thao” toàn tài, đạt nhiều kết quả tuyệt 
vời trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chưa bao giỡ tro 
thành nhà vô địch ở một môn nào. 


` - Ông rất nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực như toán học, địa lí, lịch 


162 











sử, triết học và thơ ca. Đặc biệt ông đã làm thơ rất tinh tế về 
nhân đôi hình lập phương, làm thơ kể về các vì sao trên bầu 
trời dưới dang câu chuyện phiêu lưu trong vũ trụ. Ông thường 
sưu tầm các huyền thoại về các chòm sao. Ông còn tính toán 
độ nghiêng của đường hoàng đạo, khoảng cách từ Quả đất 
đến Mặt trời và Mặt trăng, chu vi Quả đất. Ông đã lập bản dó 
thế giới mới đựa trên giả thuyết Quả đất hình cầu và viết 
những công trình nghiên cứu rất sâu về hài hước cổ Hi Lạp. 

Ông là người sáng lập vè niên đại, tức cách xác định chính 
xác ngày tháng của các sự kiện lịch sử. 

Khoảng năm 260 trước Công nguyên, Ơratôtxten đã rời 
quê hương trên bờ sông châu Phi để tới thủ đô Aten của Hi 
Lạp tiếp tục việc nghiên cứu. Theo ông kể lại thì ông đã tới 
Aten rất đúng lúc, đúng thời cơ vì lúc đó ở Aten đang có mặt 
nhiều vĩ nhân của triết học, đó là thời đại phát triển của nhiều 
trường phái triết học. 

Tiếc thay, vào cuối đời ông đã trở nên mù quáng, mê muội 
đến nỗi tự tů! 

Hãy nói về tác phẩm niên đại của ông. Ông là người rất 
cẩn thận trong vấn đề này. Nguyên tắc của ông đề ra là đừng 
dùng đến huyền thoại mà không thể kiểm tra được, phải ghi 
chú ngày tháng trên tài liệu gốc, nguyên bản, chẳng hạn danh 
sách những người thắng cuộc trong các kì thi Ôlempic. Ngoài 
ra phải đánh giá một cách khách quan thời gian xảy ra sự 
kiện. 


Tác phẩm của ông về đo lường Quả đất được viết rất thận 


163 





trọng. Những dánh giá cổ xưa mà Acsimet nhắc tới xuất phát 
từ quan niệm là khoảng cách từ một nơi này đến một nơi khác 
ở Ai Cập bằng 20 000 đơn vị đài “stađi” được ông nghiên cứu 
lại. Do khoảng cách này thực tế đo được cả trên bộ và cả trên 
biển nên khó mà kiểm tra. Vì thế ông đã lấy một khoảng cách 
nhỏ hơn để có thể đo chính xác, cụ thể từ thành phố 
Alêcxăngdri đến thành phố Xiêna ở Ai Cập và đã kết luận 
khoảng cách bằng 5 000 đơn vị đài “stadi”. 

Sau đó ông đã phát hiện được là trong mùa hè, Mặt trời © 
thành phố Xiêna đứng ở thiên đỉnh còn ữthành phố Alêcxăngdri 
thì nó lệch khỏi thiên đỉnh khoảng 5 của 4 vuông (tức 360°), 
từ đó ông suy ra chu vi của quả đất bằng 50.5000 = 250 000 đơn 
vị dài “stadi”. Ta không biết chính xác đơn vị dài “stadi” bằng 
bao nhiêu mét, nhưng rò ràng cách làm của Ơratôtxten tò ra 
thận trọng. 


MƯỜI LOẠI SỐ TRUNG BÌNH 
Có mười số trung bình sau đây: 
1)А-В=В-С hay À + C = 2В, đó là số trung bình cộng; 
2) А:В=В:Сһау AC = В, đó là số trung bình nhân; 


A- 
3) Б-СО C’ đó là số trung bình điều hòa; 
4) aE đó là số t bình điều hè hịch дао; 

Вб CA: đó là só trung bình điều hòa nghịch дао; 


184 














A-B C 

5) BC "5 ‚ đó là số trung bình thứ năm; 
А-В В 

6) вс =, đó là số trung bình thứ sáu; 
A- B 

7) A CoB hay A=B+C, đó là số trung bình thứ Бау; 
A-B С 
A-C А 

8) A-B B’ dó là só trung binh thú tám; 
A-C A 

9) АВ =, đó là số trung bình thứ chín; 


~ B 
10) БОСС, đó là số trung bình thứ-mười. 


Ba số trung bình đầu tiên là do trường phái Pitago tìm ra, 


ba số trung bình tiếp theo là do Êvodôc tìm ra, còn bốn số 


cuối cùng là do Ơratôtxten tìm ra. 
Papi, nhà toán học cổ Hi Lạp, dà viết: 


“Вау giờ ta phải chứng minh làm thế nào từ số trung bình 
nhân có được 10 số trung bình trên. Та bắt đầu bằng định lí 
sau: 


Mệnh đề 17. Giá sử A, В, C là Ба số hạng tỉ lệ và giả sứ: 


D=A+2B +C 
Е=В+С 
Е=С 


ta sẽ được ba số hạng cua ti lệ thức là D, E, F.” 
“Papi đã dùng ba ví dụ để chứng minh rằng tất cả tỉ lệ thức 


165 


VNMATH.COM 


ba số hạng (А, В, С) đều suy ra được từ đẳng thức (1, 1, 1) 
bằng cách áp dụng mệnh đề 17. 

Thật thế, từ tỉ lệ thức ba số hạng (1,1,1) và ấp dụng mệnh 
dë 17 ta lần lượt được: 4, 2, 1 rồi 9, 3, 1, v.v... sau đó theo thứ 
tự ngược lại: 1, 2, 4, v.v... và lại vận dụng mệnh đề 17 sẽ được 
9, 6, 4, v.v... 

Cứ thế theo quá trình ngược lại ta có thể từ mỗi tỉ lệ thúc 
với ba số hạng nguyên dẫn tới đẳng thức (1, 1, 1). 

Một ví dụ khác: 

“Mệnh dë 20. Nếu A, B, C tí lệ обі nhau thì: 


D=2A +2В +С 
E=2B+C 
G=B+C 


sẽ cho ta số trung bình điều hòa”. 


Chính Ơratôtxten đã trình bày những vấn dë này với một 








vài hệ quả có tính triết học. Ông đã chứng tô rằng tất cả những 

phương trình trên, bằng cách thay thế tuyến tính đều có thể 
x A B 

dẫn tói dang B2 = AC hay BC 


166 





PATXCAN 
(BLAISE PASCAL) 


TUỔI TRÈ CỦA PATXCAN VÀ SỰ GIÚP 
ĐỠ CỦA HAI NGƯỜI CHỊ THÂN YÊU 


Patxcan sinh ngày 19 tháng 6 
năm 1623 tại tỉnh Cleemông Ferăng 
nước Pháp. Ông mồ côi mẹ từ lúc 4 
tuổi và có hai chị vừa xinh đẹp vừa 
có trình độ đã có ảnh hưởng quan 





trọng đến cuộc đời của ông. 

Tác phẩm toán học của ông đánh đấu sự sáng lập га lí 
thuyết toán оё xác suất. Năm lên bày tuổi, Patxcan theo bố và 
các chị lên Pari ở. Chính vào lúc này, bố Patxcan bắt đầu дау 
con học. Cậu bé có thân hình yếu đuối bên cạnh bộ óc sáng 
suốt. Ban đầu việc học tiến hành trôi chảy, người bố rất ngạc 
nhiên trước sự tiếp thu nhanh nhạy của con trai mình. Để 
bảo vệ sức khỏe cho con, ông bố đã cấm con học toán vì sợ 
toán học sẽ làm con mệt óc. Bố Patxcan là một người huấn 
luyện gioi nhưng lại là một nhà tâm lí kém: sự cấm đoán về 
học toán đã khiến cậu bé tăng thêm trí to mò. Một hôm (lúc 
12 tuổi), Patxcan hôi bó hình học là cái gì. Bố đã mô tả cho 


167 


con một cách ró ràng và Patxcan đã nhảy lên vì vui sướng. 

Những bước đầu của ông về hình học đã trở thành một ví 
dụ đặc biệt có tính chất thần thoại về năng khiếu quá sớm đối 
với hình học. Thành tích đầu tiên của Patxcan là tự mình, 
không có sách vở nào cả, chứng minh rằng tổng các góc của 
một tam giác bằng hai vuông. Từ đó ông say sưa nghiên cứu 
và đã bước rất nhanh trên con đường này. 

Bố ông vô cùng sung sướng thấy con mình có thể trở thành 
một nhà toán học, vội đưa cho con cuốn “Cơ bán” của Осій. 
Patxcan đã уб lấy cuốn sách này và đọc như đọc truyện. Cậu 
bé đã bỏ các trò chơi để lao vào hình học. Cô chị Gilbectơ đã 
kể lại là em mình đã tự tìm ra 32 mệnh đề đầu tiên của Ơclit 
và theo đúng thứ tự như Ơclit đã sắp xếp, trong đó mệnh đề 
thứ 32 chính là chứng minh tổng các góc của một tam giác 
bằng hai vuông như đã nói ở trên. Năm 14 tuổi, Patxcan đã 
được tham gia những buổi tranh luận khoa học tổ chức hàng 
tuần do Масхеп điều khiển, về sau tổ chức này trở thành 
Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. 

Một sự việc không hay xảy ra: bố Patxcan do thật thà và 
thẳng tính đã làm phật lòng Hồng y giáo chủ Risoliơ và gia 
đình đã phải hồi hộp chờ đợi sự trừng phạt của Risơliơ. May 
thay cô chi Jắccơlin xinh đẹp và thông minh đã cứu cả gia 
đình bằng một bản nhạc biểu diễn tình cờ để Risơliơ giải trí. 
Khi ông này biết tên nữ nghệ sĩ trẻ tuổi đã tha thứ cho bố 
Patxcan và đã bố trí công việc cho ông tại Ruăng. Chính ở 
thành phố này mà Patxcan đã gặp và kết bạn với nhà viết 
văn và viết kịch Pháp nổi tiếng Cócnây. Patxean là nhà toán 


168 











học, còn Cócnây không hề ngờ rằng người bạn thân của mình 
trở thành một trong những người sáng tạo về văn chương 
Pháp. 


ĐỊNH LÍ LỚN PATXCAN 


Trong suốt thời gian này, Patxcan đã làm việc không ngừng: 
trước năm 16 tuổi ông đã chứng minh được một trong những 
định lí đẹp nhất của hình học, sau này được đặt tên là “định lí 
lớn Patxcan”. Ta có thể phát biểu dưới một dạng đặc biệt 
định lí tổng quát này và ta có thể “đựng” lại chỉ bằng cái thước. 


(d) A B c 





(H.27) 


Ta kë hai đường thẳng (d) và (đ') không song song. Trên 
(d) lấy ba điểm phân biệt A,B,C và trên (đ) lấy ba điểm phân 
biệt А,В,С”. Nối các điểm này bằng những đường thẳng chéo: 
AP”, A'B, B'C, СА’, CA. Hai đường thẳng của mỗi cặp cắt nhau 
tại một điểm. Ta được ba điểm mới. Trường hợp đặc biệt của 
định lí Patxcan nói ở đây là ba điểm này thẳng hàng (H.27). 

Bây giờ xét một thiết điện cônic, chẳng hạn elip, trên elip 
ta lấy 6 điểm A, B, C, D, E, F và nối chúng từng đôi, theo thứ 


169 


А tự đó, bằng 
những đường 
thẳng. Ta 
được một lục 
giác nội tiếp 
trong elip mà 
AB và DE, BC 

Р Q R và EF, CD và 

(H.28) 

FA là những 
cặp cạnh đối (H.28). Hai đường trong ba cặp đó cắt nhau tại 
một điểm và ba giao điểm P, Q, R này nằm trên một đường 
tháng. Đó là định lí Раїхсап. Có thể Patxcan lúc đầu đã 
chứng minh điều này đúng với đường tròn rồi mới chuyển 
sang elip. 

Điều ngạc nhiên nhất là cậu bé 16 tuổi này đã viết một 
công trình về cônic với 400 mệnh đề về thiết diện cônic. Tiếc 
rằng công trình đầy đủ đã bị thất lạc. Chỉ có Lebnit đã đọc 
một bản và phát biểu rằng: hình học của Patxcan hoàn toàn 
khác với hình học cổ Hi Lạp, nó không phải là hình học mêtric 
mà là hình học chiếu.., 

Từ năm 17 tuổi cho đến năm 39 tuổi, Patxcan đã sống phần 
lớn những ngày trong đau khổ: ban ngày thì bị rối loạn tiêu 
hóa, ban đêm thì thường xuyên mất ngủ. Nhưng ông vẫn làm 
việc không ngừng. 

Năm 1648, Patxcan lại nổi bật lên trong lĩnh vực khoa học. 
Ông nghiên cứu công trình của Torixenli về áp lực khí quyển. 


170 





VNMATH.COM 





Bằng các thí nghiệm với phong уй biểu, ông đã chứng minh 
những tính chất về áp lực khí quyển mà lúc đó chưa ai biết, 
tuy rằng ngày nay những tính chất này trở thành phổ biến 
đối với chúng ta. Anh rể của ông đã mang một phong vũ biểu 
lên đỉnh Puydođôm để ghi lại mực cột thủy ngân giảm xuống 
khi độ cao càng tăng, áp lực khí quyển giảm. Sau này khi tro 
vë Pari, Patxcan dà cüng chi minh làm lai thí nghiệm đó. 

Sau khi hai chị em Patxcan và Jăccolin trở về Pari, thì 
ông bố cũng trở về với các con vì bây giờ ông đã là cố vấn của 
nhà nước. Trong thời gian này, Dêcac đến thăm Patxcan và tô 
ra không tin rằng Patxcan có thể viết cuốn sách về cônic khi 
mới 16 tuổi và tham du những buổi tranh luận khoa học hàng 
tuần lúc 14 tuổi. Việc này thể hiện trong thư của Đêcac gửi 
cho Месхеп. Do đó mà hai người không ưa thích nhau. 


CÂU CHUYỆN VỀ ĐƯỜNG CONG XICLÔIT 


Một câu chuyện 
khác về đường cong 
xiclôit (H.29). Duong 
cong này tạo nên đo 

(H29) chuyển động của một 

điểm trên một đường 

tròn lăn trên một đường thẳng, như là một bánh xe quay trên 
một bánh xe phẳng (đường thẳng được coi như đường tròn với 
bán kính bằng ~). Đường cong xiclôit này đã được nhiều người 
đề cập tới nhu: Galilê đã dë nghị xây các vòm cầu theo dang 


171 


xiclôit, Huyghen đã sử dụng xiclôït trong khi chế tạo các đồng 
hô quả lắc. Một đêm (1658) khi bị bệnh đau răng làm khổ, 
Patxcan thử tập trung tư tưởng suy nghĩ về đường xiclôit này 
để quên đau. Lạ thay, rõ ràng ông đã khỏi đau trong đêm 
hôm đó. Ông tin rằng đây là “ý của Trời” nên suốt 8 đêm liên 
tục ông đã nghiên cứu về ý nghĩa hình học của đường xiclôit 
và tìm ra được khá nhiều vấn đề lí thú về đường cong này. 

Nhưng trong năm này (1658) ông lại bị đau đầu liên tục 
kèm theo mất ngủ. Suốt 4 năm trời như vậy, ông phải nhường „ 
ngôi nhà mình ở cho một gia đình nghèo rồi về ở với chị 
Gilbectơ. Ngày 19 tháng 8 năm 1662 ông đã vĩnh biệt cõi đời 
vào lúc 39 tuổi. Cuộc giải phẫu sau đó đã chứng tó ông bị một 
vết thương trầm trọng ở óc. Thế mà Patxcan đã cống hiến không 
mệt mỏi cho toán học, vật lí và văn học Pháp với một số tác 
phẩm văn học nổi tiếng. 


TAM GIÁC PATXCAN 


Những người sáng lập ra lí thuyết xác suất là Patxcan và 
Ееста. Trong những bức thư trao đổi với nhau giữa hai người 
vào năm 1654, người ta thấy rằng cả hai đều có công ngang nhau 
trong việc sáng lập lí thuyết này; những vấn đề họ giải quyết chỉ 
khác nhau về chỉ tiết nhưng giống nhau về những nguyên tắc cơ 
һап. 

Liên quan với những vấn dè giải tích tổ hợp và xác suất, 
Patxcan đã sử dụng tam giác số học sau: 


172 











Trong tam giác này những số thuộc mỗi dòng bắt đầu từ 
dòng thứ ba được suy từ dong trước bằng cách viết 1 rồi cộng 
với những cặp liên tiếp các số từ trái sang phải, chẳng hạn 
5=1+4,10=4+6,10=6+4,5=4+1. Những số của dòng thứ 
п là những hệ số của khai triển nhị thức Niutơn (1 + x)". Ví dụ 
với n = 3 ta có (1+ x} = 1 + 3x + 3x? + х? (dòng thứ 4), với n = 4 
ta có (1+ х) = 1 + 4x + 6x? + 4х? + x 1 (dong thứ 5). 

Tam giác này gọi là tam giác Patxcan; có dạng một “tam 
giác” vô hạn về phía dưới. Tam giác này có một số tính chất 
đáng chú ý sau đây: 

~ Hai cạnh bên của tam giác gồm toàn số 1, 

~ Tam giác đối xứng đối với trục giữa ; 

— Nếu một số không thuộc cạnh bên của tam giác thì nó là 


tổng của hai số ở dòng trên và đứng gần nó nhất. 


BÁNH XE HAY MÁY TÍNH PATXCAN 


Đầu năm 1640, khi gia đình chuyển về Ruăng, bố Patxcan 
chuyển sang làm công tác tài chính. Patxcan dà phải giúp bó 
trong công việc tính toán công kênh, phức tạp. Cuối năm 1640, 


173 











ông này ra ý định chế tao máy tính , *... mỗi trục hay mỗi 
bánh xe ở thứ tự nào đó sẽ gắn với 10 chữ số, mỗi khi quay 
một vòng chúng sẽ làm chuyển dịch một số...”. Sau 5 năm lao 
động căng thẳng, ông đã chế tạo xong chiếc máy tính làm 
được bốn phép tính số học rất tìn cậy mà nguyên liệu là gỗ, 
ngà voi, thau, đồng. Người thời đó gọi nó là “bánh xe Patxcan”, 
thủy tổ của những máy tính ngày nay. 


174 











PITAGO 
(PYTHAGORE) 


ТҮ... Pitago sinh vào khoảng năm 580 
< A s ф trước Công nguyên trên đảo Xamóc. 
М) 2 J Người ta biết rất ít về cuộc đời của 
+ N Sỹ „ ông. 


Ông đi du lịch rất nhiều nơi. Ông 


lý. (uy ада 
5 É =vÀ đã sống ở Ai Cập trong 22 năm để học 
Фу б 4 tập nền khoa học Ai Cập. Ông đã tới 
4х XS” Babilon, và sống ở đấy 12 năm, làm 


quen với những kiến thức khoa học 
của đất nước Babilon. Ông đã sang Ấn Độ tiếp xúc với nền 
văn hóa cổ ở đó. 
Ông trỏ về tổ quốc khoảng 530 trước Công nguyên và thành 
lập trường triết học. Trường này hoạt động được 13 năm. 
Trường phái Pitago đã ra đời ở Italia. Trường phái này 
nghiên cứu nhiều vấn dë khoa học tự nhiên và cả triết học 
nữa. Trường phái này cũng đã đóng vai trò quan trọng trong 
việc phát triển khoa học thời cổ, đặc biệt là về số học và hình 


học ~: “ 


óc 


175 





Pitago là người tìm га “ti lệ thức vàng” А-5 trong đó Н 
và R là trung bình điều hòa và trung bình cộng của hai đại 
lượng A và B. Điều này có vai trò lớn trong lí thuyết âm nhạc 
của Pitago. 

Ở Babilon, ông nghiên cứu không chỉ về lĩnh vực toán học 
mà cả về lĩnh vực lí thuyết âm nhạc và thiên văn. 


PITAGO VỚI LÍ THUYẾT HÒA ÂM 

Nếu ta giảm chiều dài của dây đàn đi một nửa thì âm thanh 
sẽ tăng 1 bát độ (ôcta). Nếu ta giảm đến tỉ số 3 : 2 và 4 : 3 thì 
sẽ tương ứng với khoảng âm trình năm độ (ngũ độ) và ba độ 
(tam độ). Pitago cho rằng độ сао âm thanh của sợi dây phụ 
thuộc vào chiều dài của dây ấy. 

Theo truyền thuyết, Pitago đi qua xưởng rèn, nghe các âm 
thanh có độ cao khác nhau do tiếng đập khác nhau của búa 
gây ra. Тіт đó ông nghĩ rằng với dây đàn thì độ cao âm thanh 
tỉ lệ nghịch với chiều dài của dây ấy. 

Với 3 sợi dây dàn; ta có thể nghe được một hợp âm cân đối 
và dễ nghe nếu chiều đài của dây tỉ lệ với 6, 4, 3. Từ đó ông 
kết luận rằng mọi sự cân đối đều phụ thuộc vào các số, và số 
bao giờ cũng xác định tính chất của các vật và các hiện tượng. 

Pitago cho rằng các khoảng hòa âm quan trọng nhất phù 
hợp với tỉ số của các số 1, 2, 3 và 4. “Tất cả là số”; bản thân các 
số 1, 2, 3, 4 lập thành “bộ bốn” nổi tiếng. 

Về mặt hình học, bộ bốn biểu thị bằng “tam giác hoàn chỉnh”, 


176 




















° còn về mặt số học thì biểu thị bằng “số 
tam giác” 1+ 2 + 3 + 4= 10(H.30). Người 
ta kể lại rằng một hôm Pitago dë nghị 

è ot một người bạn thử đếm các số. Khi người 

này vừa mới cất tiếng đọc: “1, 2, 3, 4”; lập 
е ө ө ө {с Pitago ngất lời ông ta và nói: “Cậu 
(H30) thấy chưa, cái mà cậu gọi là bốn chẳng 

qua là 10 - tam giác hoàn chỉnh đấy”. 

Và như vậy về thực chất khi nói đến các bộ bốn, các số tam 
giác, và quan hệ số trong các khoảng hòa âm thì chúng ta 
phải kể đến công lao của chính Pitago. 

Trước khi chết, Pitago còn dặn lại học trò của mình tiếp 
tục nghiên cứu về âm nhạc và số học, đặc biệt là một dụng cụ 
âm nhạc “đàn một dây” khá độc đáo. 

Lịch sử của dụng cụ âm nhạc đó như sau: 

Pitago chia cái thước thành 12 phần và căng một sợi dây 
đàn trên thước đó. Rút ngắn chiều dài dây đàn bằng cách 
giảm 12 khoảng chia thành 6, 8 và 9 tức là theo ti số 2 : 1, 3: 2 
và 4:3, ông đã nghe được âm thanh cao hơn 1 bát độ, ngũ độ 
và tam độ. 

Các số 6, 8, 9, 12 được gặp hầu hết trong lí thuyết âm nhạc 
của trường phái Pitago và những người hiện đang theo trường 
phái đó. Tất cả các tác giả này đều coi các trung tỉ 9 và 8 như 
la trung bình cộng và trung bình điều hòa giữa các ngoại tỉ 12 
và 6. 


Âm thanh cao nhất họ biểu thị bằng số 12, còn âm thanh 


177 














thấp nhất biểu thị bằng số 6, nghĩa là không phải tỉ lệ thuận 
mà là tỉ lệ nghịch với độ đài của sợi đây. Phải chăng người ta 
biểu thị các số này dựa vào kinh nghiệm? Có lẽ điều đó cũng 
không quan trọng. Vấn đề là ở chỗ đã xuất hiện được những 
quan hệ đúng đắn đối với các khoảng hòa âm, chẳng hạn 
12 : 9 = 8 : 6 đối với tam độ và 12 : 8 = 9: 6 đối với ngũ độ. 

Điều mà Pitago đưa ra về việc tính các khoảng cách của 
những gam trong âm nhạc đáng được chú ý. Đó là toàn âm 
(9 : 8), nửa âm lớn (256 : 243). Thực tế những tỉ số này có thể 
có được từ bát độ (2 : 1), ngũ độ (3 : 2) và tam độ (4 : 3) bằng 
những phép chia liên tiếp: 

3.4 9 4.9 32 32 9 256 


23 8 ' 38 27 `) 978 243 





SỰ TÔN THỜ CÁC “SỐ THÂN LINH” 


Trong một thời gian rất lâu loài người chỉ biết dùng số tự 
nhiên, phân số, số hữu tỉ, chứ chưa có khái niệm về số vô tỉ. 
Trường phái Pitago đã nghiên cứu hình vuông có cạnh là 1 và 
nhận ra rằng đường chéo của hình vuông này không thể biểu thị 
bằng số tự nhiên hoặc phân số, từ đó họ nghĩ đến sự tón tại của 
một loại số mới. 

Nhưng vì họ coi các số tự nhiên là cơ sở của mọi sự vật trên 
thế giới và gán cho mỗi số một sức mạnh thần bí nên họ không 
dám thừa nhận số mới ấy vì nó mâu thuẫn với triết lí duy tâm 
của họ. 


Trường phái Pitago tôn thờ những chữ số và số vì họ có 


178 








quan niệm thần bí về số. Trước khi nghe giảng bài, dó đệ của 
Pitago đọc những câu kinh như sau: “Hãy ban ơn cho chúng 
tôi, hỡi những số thần linh”. 

Họ cho rằng: 

~ Số 1 biểu thị lẽ phải; 

~ Số lè là số nam, số chăn là số nữ; 

~ Số 5 biểu thị việc xây dựng gia đình vì là tổng của số nam 
đầu tiên và số nữ đầu tiên; 

— Số 7 biểu thị sức khôe; 

- Số 13 được coi là điểm xấu; v.v... 

Plutac đã viết như sau: 

“Trường phái Pitago rất ghét số 17, vì 17 nằm giữa số 16 là 
số chính phương và số 18 là hai lần số chính phương; cả hai số 
này lại là các số “phẳng” duy nhất mà chu vi hình chữ nhật 
bằng diện tích của nó”. 

e Gidi thích: 

Giả sử các cạnh của hình chữ nhật biểu thị bằng số nguyên 
x và y, điện tích của nó là: 

ху = 2x +2у 


Та có thể biểu thị ẩn số y theo x: 


2x 4 
= =2+ 
y x-2 x-2 








Vì y là số nguyên nên x ~ 2 phải chia hết 4, như thế: 
x~2=1;x=3,y=6,xy = 18 


179 


.СОМ 


Т 


УММА 








hoặc x—2=2;x=4,y=4, xy = 16 
hoặc x-2=4;x=6,y=3,xy= 18 


Vậy ta có hai khả năng như Plutac đã nói ở trên. 


SỐ HOÀN CHÍNH VÀ SỐ BẠN ВЕ 
Theo trường phái Pitago có một điều gì đó thật là kì điệu 
nếu một số bằng tổng các ước số thực sự của nó, chẳng hạn: 


6=1+2+3 


А G. 


Но gọi đó là những số “số hoàn chính” chẳng hạn 4 số sau: 
6; 28; 496; 8128 và cũng nêu lên quy tắc tổng quát mà việc 
chứng minh đã có từ thời Ơclít. 

Nếu tổng 1 +2 +2? +... +2" = p là số nguyên tố thì 2"p sẽ là 
số hoàn chỉnh. 

Chẳng hạn 1 + 2 + 4 = 7 là số nguyên tố thì 4.7 = 28 sẽ là số 
hoàn chỉnh. 

Để chứng minh điều này phải sử dụng công thức về tổng 
các số hạng của cấp số nhân 1 + 9 +... + 2"~!= 2"-! cũng có 
trong sách vỡ ở Babilon. Vì thế Pitago đã biết đến tổng này. 

Các số gọi là Nicômac (nhà toán học cổ Hi Lạp thế kỉ thứ 1) 
là các số sau: 2(2? ~ 1), 2523 – 1), 24(25— 1) và 2697 — 1). Số 
hoàn chỉnh tiếp theo là 2!212— 1). Lúc đầu số lớn nhất mới 
là 219(21_— 1), bây giờ người ta đã tìm ra số hoàn chỉnh lớn 
nhất là 922280092281 _ 1), 

Hãy để ý đến hai số 220 và 284 chẳng hạn. Chúng được 


180 





Pitago gọi là “số bạn bè” vĩ mỗi số bằng tổng các ước số của số 
kia: 

1+2+4+5+10+20+11+22+44+ 55 + 110 = 284; 

1+2+4+71 + 142 = 220 

Một lần người ta hỏi Pitago thế nào là bạn. Ông trả lời: đấy 
là “tôi thứ hai” và nhắc lại các số bạn bè 284 và 220. Những 
điều như vậy ở Babilon ai cũng biết. 


PITAGO VÀ MỘT SỐ MỆNH РЁ SỐ HỌC 


Nicômac đã biết các số tam giác 1 + 2 +... + n, số bình 
phương nš, số chữ nhật n(n + 1), số ngũ giác, v.v... (H.31). 





° 
о o ө ° ө ө o ° o 
e ө o ° ° ° ° e ° ° 
° ° Ф ° ° ° ° °@ Ф ° ° 
Só binh phuong Số chữ nhật Số tam giác 
Ф 
Ф Ф 
е Ф 
° Ф 
° ° ° 
Số ngũ giác 
(H.31) 


181 


Những tính chất của các số này dựa trên tổng các số hạng 
của những cấp số cộng dạng: 
1 z 
1+2+3+..+n= эп + 1) là số tam giác; 
1+3~+B+...+(2n - 1) = п? là số bình phương; 


2+4+6+...+2n=n(n + 1) là số chữ nhật; 


1 А 
1+4+7+... t(än – 2) = 2n(3n ~ 1) là số ngũ giác 


Để chứng minh 1 +3 +5 +... +(2n ~ 1) = n? bằng hình vẽ (H.32) 
ta chú ý rằng hình vuông có thể chia thành hình vuông nhỏ ở góc 
và nhiều hình thước thợ. Nhờ đó ta được tổng các số 1. 

'Tü các công thức tổng các số hạng 
ü của cáp số cộng ta có thể eó được những 
công thức khác về tổng của 1, của 2, 

của 3, ... số lê liên tiếp như: 


1=12 
3+5=23 
(H:32) 7+9+11=8, v.v... 


Tù đó suy ra ngay quy tắc tính tống các lập phương đã có 
trong sách vỡ cổ Hi Lạp và cổ La Mã: 


1 
1t2'r3'+..+nt= оп(п+1) 


Ta cũng tìm được công thức cùng loại về 12 + 2?+... + п? 
trong sách vỡ ở Babilon. 


Pitago còn nêu lên quy tắc để tìm nghiệm nguyên của 


182 











phương trình uô định: 
х? + y2= z2 (*) 
1 1 А 
đó là z = sim +1),y=m,z= sm + 1), trong dó m là số lễ. 
Та có thể chứng tô bằng hình vẽ rằng các giá trị của х, у, 2 
ở trên thỏa mãn phương trình (*) bằng cách vẽ một hình vuông 


-1 , 3 ' 
rồi vẽ thêm một hình vuông nho canh 1, để 





-canh х= 





2 
có hình vuông cạnh z= m , tức là: 


mè- „mẺ~1 y (лн 
2 2 2 


Diện tích hình vuông thứ nhất, hình vuông nhỏ và hình 
vuông lớn sẽ là х?, у? và z? thỏa mãn phương trình (*). 

Trong trường hợp đặc biệt m = 3; ta sẽ được tam giác vuông 
mà ba cạnh là 3,4,5 được gọi là tam giác Pitago. 


ĐỊNH LÍ PITAGO VÀ SỐ PITAGO 


Sự liên hệ giữa các cạnh của một tam giác vuông đã được 
nêu ra trước Pitago khoảng 1200 năm vào thời сб Babilon. 
Nhưng Pitago đã có công chứng minh định lí đó và таб rộng 
phạm vi áp dụng của nó để giải nhiều bài toán về lí thuyết và 
thực tiễn. Định lí Pitago là chìa khóa để xây dựng nhiều định lí 
khác trong hình học. 

Nhờ vận đụng định lí Pitago ta tìm được nhiều hệ thức 
lượng trong các hình. Việc tính cạnh của tam giác thường, 





đường cao, trung tuyến của tam giác, đường chéo của hình 
bình hành đều dựa vào định lí Pitago. 

Ngoài ra trên cơ sở của định lí Pitago, các nhà toán học về 
sau xây dựng được một số các bài toán mới có ý nghĩa lịch sử 
rất lớn. Trước hết đá là việc tìm ra các số Pitago. 

Số Pitago là gì? Sau khi các vệ tỉnh nhân tạo và những con 
tàu vũ trụ được đưa lên cao thì việc con người đi tới những 
hành tỉnh khác không còn xa xôi nữa. Vấn đề trên sao Нба có 
“người” hay không đã được tranh luận sôi nổi giữa các nhà thiên 
văn trong mấy chục năm gần đây và đã thu được một số kết 
quả nhất định. 

Nhưng từ đó lại nẩy sinh một vấn đề mới: làm thế nào để 
thông tin liên lạc bằng “tia tín hiệu” với loài “sinh vật cao 
đẳng” trên đó mà người ta tường tượng. Một viện khoa học ở 
Pari đã đặt ra một giải thưởng 10 vạn frăng để tặng thường 
cho người đầu tiên bắt được thông tin liên lạc với những “dân 
cư” ở các hành tỉnh khác. 

Có một số người đã dë nghị lấy hình vẽ của định lí Pitago 
làm thành “tia tín hiệu” để truyền tin đến những “sinh vật 
cao đẳng” trên sao Hòa cũng như trên các hành tỉnh khác. 
Phương pháp đó mới nghe tưởng như một trò đùa, nhưng nó 
lại rất có lí vì chân lí bao giờ cũng có tính thống nhất, khách 
quan và phổ biến. 

Nội dung toán học của định lí Pitago có tính phổ biến cho 


đến nổi không hẹn trước mà từ xưa đến nay mọi nước trên 


184 

















thế giới đều rất thống nhất với nhau trong việc phát hiện và 
công nhận. 

Ngoài trường hợp số đa độ dài ba cạnh của một tam giác 
vuông là 3, 4, 5 thì con có những số nguyên nào có tính chất 
tương tự? 

Có, chẳng hạn: 5? + 122 = 132; 62 + 8° = 102; hoặc là bộ ba số 
(8, 15, 17); (11, 60, 61), v.v... Những số như thế gọi là số Pitago. 

Thế có bao nhiêu số Pitago? Chúng có quy luật hay không? 
Thật ra số Pitago nhiều vô kể. Lấy một số lễ tùy ý, đem số 
bình phương của nó chia làm hai số có hiệu bằng 1 thì ba số 
đó sẽ là một nhóm số Pitago. 

Ví dụ số 67, bình phương lên được 67 = 4489, đem 4489 
chia thành hai số 2244 và 2245 có hiệu bằng 1. Ta sẽ được 
nhóm ba số Pitago là 67, 2244 và 2245. 

Ngoài ra còn có một phương pháp khác. Nếu cho hai số m 
và n (m > n) thì m? + n?, m? — n? và 2mn sẽ là một nhóm số 
Pitago, vì: 

(m+n — =m*+ 2m° n° + п! 
= (т? — n2)2 + (2mn)° 
Chàng hạn với m = 5, n = 4 ta сб: 
m?+n?=4l, m?-n?=9, 2mnz40 


Vậy 41, 9, 40 là một nhóm số Pitago. 


185 








MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH HỌC VÀ THIÊN VĂN 


Pitago đã nêu lên cách dựng khối đa diện đều, nhưng chỉ 
mới biết cách dựng ba khối: lập phương, tứ diện đều và thập 
nhị điện đều. Còn hai khối bát điện đều và nhị thập điện đều 
thì về sau đo Têetet (Théétète-cổ Ні Lạp 410-368 trước Công 
nguyên) tìm ra, 

Các mặt của khối thập nhị điện đều (12 mặt) là hình ngũ 
giác đều. Các đường chéo của ngũ giác đều tạo nên ngu giác 
sao. Hình này biểu tượng của sức khỏe và cũng là dấu hiệu 
dë nhận biết những người của trường phái Pitago. 

Nơi đất khách quê người; ai đó trong họ lúc sắp qua đời mà 
biết rằng không thể trả tiền cho người đã chăm sóc mình cho 
đến lúc mất thì ông ta bảo người này vẽ lên nhà một đa giác 
Sao. 

Thời gian trôi qua, nếu có một 
người thuộc trường phái Pitago nhìn 
thấy dấu hiệu đó thì chủ nhân của 
ngồi nhà sẽ được biếu một món quà 
dên ơn rất hậu. Để dựng ngũ giác 
sao (H.33), trường phái Pitago đã 
dựa vào tính chất sau đây của nó: 





(H.33) 


Mỗi một trong 5 cạnh chia mỗi 

cạnh còn lại theo trung và ngoại tỉ, tức là đoạn nhỏ 
АК =a - x chẳng hạn và đoạn đài KB = x có tỉ số bằng tỉ số 
của đoạn lớn x và cả đoạn AB = a. 


Ta có thể thấy ngay điểu đó bằng cách xét hai tam giác 


186 





đồng dạng AIB và KFB: 


BF_ ВІ a-x 
BK BA 27 x а 


'Tỉ lệ thức này dẫn tới phương trình x? = a(a – x) mà trường 





phái Pitago đã chứng minh một cách tài tình bằng phương 
pháp “đặt diện tích”. 

Cuối cùng cần nhắc thêm môt số nghiên cứu sáng tạo оё 
toán. của Pitago như: định lí về tổng các góc trong của một 
tam giác, bài toán về chia mặt phẳng thành những đa giác 
đều (tam giác, hình vuông, lục giác). Ông đã nêu lên phương 
pháp giải toán về phương trình bậc hai, chứng minh bằng 
hình học rằng tổng những số lễ liên tiếp bắt đầu từ đơn vị là 
số chính phương và mỗi số lê là hiệu các Pit phuong cùa hai 
số tự nhiên liên tiếp (2? — 1? = 8, 32 — X = 5,...) 

Pitago quan tâm đến cả hình đồng Е vì ông đã giải bài 
toán: “Cho trước hai hình, hãy dụng hình thứ ba tương duong 
обі một trong hai hình và đông dạng uới hinh kia.” 

Về mặt thiên văn, Pitago đã cho rằng Quả đất là hình cầu 
nằm ở tâm của vũ trụ và đã biết các chuyển động riêng của 
Mặt trời, Mặt trăng và các hành tĩnh, khác với chuyển động 
ngày đêm của những ngôi sao cố định. 


Ông mất vào khoảng năm 500 trước Công nguyên. 


187 











POATXÔNG 
(SIMON DENIS POISSON) 


Nói đến chuyện chia sa uới hai cái bình đựng 5 lít và 3 lút 
sao cho có được 4 lít sữa, lịch sử các nhà toán học thế giới 
thường nhắc đến tên nhà toán học Pháp có tài Poatxông. 

Тһиб nhỏ ông cùng bạn đi thăm một người quen ở xa. Dọc 
đường họ ghé vào một nhà nông dân để mua sữa. Bà chủ nhà 
có 8 lít sữa để trong cái bình vừa đúng đầy 8 lít và ngo ý bán 
cho khách một nửa. Bà chủ đưa cho khách hai cái bình không 
chứa được ð lít và 3 lít để khách chỉa đôi số sữa của bình 8 lít 
đẩy sữa. Người bạn nghĩ mãi không biết chia thế nào, còn 
Poatxông thì sau một lúc ngẫm nghĩ đã chia như sau: 

Bình 8 lít Bình 5 lít Bình 3 lít 
8 0 0 


Ф =  Œ о Có có 
e e сл © м м л 
© б t2 t2 © ш 


188 


VNMATH.COM 








Như vậy 8 lít sữa đã được chia thành 2 phần, mỗi phần 4 
lít. (Lưu ý: Có sách ghi là thuở nhỏ Poatxông theo cha đi chơi 
đến một cửa hàng bán rượu. Cha muốn mua 4 lít rượu mà cô 
bán hàng chỉ có một bình đựng đầy 8 lít rượu và hai bình 
không 5 lít và 3 lít. Cha chú bé Poatxông và cô bán hàng đang 
suy nghĩ cách chia thì chú bé đã mách cha cách chia thông 
minh như trên). | 

Ông sinh ngày 21-6-1781 và mất ngày 25-4-1840. Ông là 
nhà bác học có nhiều cống hiến trong lĩnh vực toán học, cơ 
học, thiên văn học và vật lý học. Ông đã có trên 350 công 
trình mà đa số đã góp phần quan trọng trong sự phát triển 
của các khoa học chính xác hiện đại. 


189 


VNMATH.COM 


POĂNGCARÊ 
(HENRI POINCARE) 


Nhà toán học Xinvettơ đã để lại 
câu chuyện sau đây: Một hôm ông tìm 
đến thăm Poăngcarê. Ông trèo qua 
3 thang gác mới đến các gác xép của 
Poăngcarê ở phố Gay Lutxăc, ông 
dừng lại lau cái đầu hói của mình và 
rất ngạc nhiên khi gặp một thanh 
niên “sao trẻ thế, nước да bánh mật 
thế”, phải hai ba phút sau mới nói 
được nên lời, vì ông đã gặp được người kế tục của Côsi. 





Một câu chuyện thứ hai. Một nhân vật cao cấp một hôm 
hỏi Bectorăng Rutxen: Theo ngài ai là người quan trọng nhất 
mà nước Pháp đã sản sinh trong thời hiện đại này? Rutxen 
trả lời ngay không chút ngần ngại: Poăngcarê. Nhân vật kia 
hoi lại: Sao? Ngài tổng thống nước cộng hòa Pháp à? 

– À không! Người anh em họ của Raymông, đó là Hăngri 


Poängcarê! 


Hai câu chuyện trên đủ nói lên danh tiếng lẫy lừng của 


190 


)М 


‚СС 


/ММАТН 


\ 





nhà toán học Poăngcarê. Ông là nhà bác học cuối cùng đã 
nắm được tất cả lĩnh uực toán học thuân túy uà toán học ứng 
dụng. Hiếm có một nhà toán học nào như ông có một tầm 
nhìn triết học rộng lớn: những mặt triết học của khoa học và 
của toán học. 

Poăngcarê luôn cố gắng làm cho toán học đến với đông đảo 
quần chúng trong các công viên, các tiệm càphê, những người 
công nhân và dân thường đọc một cách chăm chú tác phẩm 
này hay tác phẩm nọ về toán của Poăngcarê, tác phẩm phổ 
biến rộng rãi toán học bán với giá rẻ, bìa thường. Người ta 
cũng đã thấy những tác phẩm đó in đẹp, bìa cứng trên bàn 
của những người có văn hóa cao. Những tác phẩm này được in 
bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài để Poăngcarê nói chuyện 
toán học với mọi người trên trái đất. Ông được vinh dự lớn là 
viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp. 

Hăngri Poăngcarê sinh ngày 29-4-1854 ở Năng-xi (còn em 
họ Raymông Poăngcarê thì trở thành tổng thống nước Cộng 
hòa Pháp từ 1913 đến 1920). Nhờ có mẹ săn sóc hết lòng nên 
trí thông minh của Hăngri phát triển rất nhanh từ nhỏ. Nguồn 
giải trí của ông là đọc sách, đọc rất nhanh mà hiểu cũng rất 
nhanh, có thể nhớ từng trang từng dòng ở chỗ nào trong sách: 
trí nhớ kỳ diệu đó không bao giờ bị bo rơi. Ông nhớ rất tài 
những biến cố và sự kiện xây ra từ rất lâu. Đặc biệt các nhà 
toán học thường nhớ công thức bằng thị giác, riêng Poăngcarê 
lại nhó bằng thính giác. 


Sau đây là một câu chuyện về nhà toán học “đãng trí”. Một 


191 


VNMATH.COM 


hôm có một nhà toán học nổi tiếng đi từ Phần Lan sang Pari 
để gặp Poăngcarê. Khi người nhà báo tin đó với ông thì ông 
vẫn làm việc, đi đi lại lại trong gian phòng của mình theo 
thói quen thường ngẫm nghĩ một vấn đề toán học suốt 3 tiếng 
đồng hồ. Trong khi đó ở phòng ngoài, cách phòng ông chỉ một 
tấm màn cửa, có ông khách đang ngồi chờ. Thế rồi tấm màn 
hé mở, đầu của Hăngri xuất hiện: “Ông làm phiên tôi quá!” 
Nói xong cái đầu đó lại biến mất. Người khách đành ôm hận 
ra về. 

Sự ham mê toán học của ông bắt đầu từ năm 15 tuổi. Một 
đặc điểm từ năm đó đã theo ông suốt cả cuộc đời là: ngẫm 
nghĩ trong óc những công trình toán học và chỉ viết lên giấy 
khi đã hoàn thành xong, tiếng động hoặc những chuyện trò 
xung quanh không làm ông mất tập trung trong công việc. 
Ông viết tác phẩm của mình một mạch không đọc lại và rất ít 
gạch xóa (giống như cách viết của Ơle). 

Ông đỗ đầu vào trường Bách khoa. Người ta kể rằng một 
giám khảo được thông báo về tài của ông đã dừng lại 45 phút 
để tìm ra một “điều vỡ đầu” nhằm gây khó khăn cho ông. 
Nhưng Poăngcarê đã tó ra trên tài và giám khảo đó đã thốt 
lên: “Anh xứng đáng đỗ đầu”. 

Ông được bổ làm giáo sư trường Đại học Tổng hợp Pari vào 
năm 27 tuổi và năm 32 tuổi thì dạy giáo trình cơ học và vật lý 
thực nghiệm ở trường Đại học Xoócbon. 

Trong 34 năm nghiên cứu toán học, Poăngcarê đã có gần 
500 Ку yếu về toán học hiện đại và trên 30 cuốn sách về vật lý 


192 


VNMATH.COM 





toán học, về vật lý lý thuyết và về thiên văn lý thuyết, không 
kể những công trình về triết học khoa học và toán học thường 
thức. 

Năm 1906, lúc ở tuổi 52, ông được vinh dự làm Chủ tịch 
Viện Hàn lâm Khoa học. Điều này không hề làm ông tự kiêu 
vì “Poăngcarê là nhà bác học Pháp đơn gián nhất và khiêm 
tốn nhất”. 


Ngày 17-7-1912 ông từ giã cõi đời vào tuổi 59 ở Pari. 


193 


УММАТН.СОМ 





PÔNGXƠLÊ 
UEAN VICTOR PONCELET) 


Ông sinh ngày 1-7-1788 và mất ngày 23-12-1867. Là cựu 
sinh viên trường Bách khoa, ông đã trở thành một sĩ quan trẻ 
có tài trong quân đội của Napôlêông. Ông đã say mê môn 
hình học họa hình của Môngjơ. 

Trong lời tựa của cuốn sách của ông “Ứng dụng của gidi 
tích uà hình học”; ông đã kể lại sự thất bại thâm hại của quân 
đội Napôlêông ở trên đất Nga. Là sĩ quan trẻ, bị bắt làm tù 
binh, ông đã phải đi bộ gần 5 tháng, quần áo rách rưới, sống 
bằng bánh mì đen, trong điều kiện giá lạnh của mùa đông 
Nga và đến tháng 3 năm 1813 thì bị giam ở Xaratôp trên sông 
Vônga. Trong thời gian bị tù này ông đã nghiên cứu về toán 
và phát minh ra môn “hình học xạ ánh”, trong điều kiện không 
có sách, chỉ với bộ óc và những kiến thức đã tích lũy được từ 
số học cho đến hình học cao cấp và phép tính vi phân. Ông đã 
thu nhặt những viên than cháy dó trong lò trại giam để vẽ 
hình, viết toán trên tường của phòng giam. 

Tháng 9 năm 1814 Pôngxolê trở về Pháp mang theo 7 bản 
thảo viết tay ở Xaratôp trong những nhà tù của Nga. Người 


194 


VNMATH.COM 


thanh niên dũng cảm 24 tuổi này đã phát triển môn hình học 
xạ ảnh và đi sâu vào “hình học tổng hợp hiện đạt”, vào đoán 
nhận hình học các số ảo xuất hiện trong các phép tính đại số. 
Năm 1831 ông được bầu vào Viện Hàn lâm Pháp, nhưng do 
những lý do chính trị, đến 3 năm sau ông mới nhận. 

Vë đẹp kỳ di của môn hình học ха ảnh và tính uyển chuyển 
đáng yêu của những chứng minh của nó đã trở thành sự nghiên 


cứu thú vị của các nhà hình học ở thế kỷ 19. 


195 


VNMATH.COM 





RIÊMAN 
(GEORGES FRIEDRIC BERNARD RIEMANN) 


Trong lịch sử toán học nói chung 
và hình học nói riêng; một môn hình 
học mới xuất hiện được gọi là hình 
học phi Ơclit, gắn liền với tên tuổi hai 
nhà toán học lớn là Lôbasepxki và 
Riêman. 

Веспа Riêman sinh ngày 17-9- 
1826 tại một ngôi làng nhỏ tỉnh 





Hanôvro, là con thứ hai trong một gia 
đình đông mà bố là lính trong thời gian chiến tranh Napôlêông. 
Кіётап là một con người khiêm tốn được cảm tình của 
mọi người, điều пау mâu thuẫn với sự táo bạo của đầu óc 
khoa học của ông. Lên 6 tuổi, cậu bé Riêman đã học số học; 
rất thông minh trong nhận thức, cậu bé chẳng những giải hết 
các bài toán mà còn tưởng tượng ra những bài khó để trêu 
anh và các em của mình, óc sáng tạo đã bắt đầu nảy nở từ đó. 
Năm lên mười thì bắt đầu học với một thầy giáo toán là Sunlo, 
mà trò thường có những lời giải hay hơn của thầy. 


196 


ОМ 


H.C( 


УММАТ! 


\ 





Năm 14 tuổi, Riêman đến ở với bà tại Hanôvơ để ăn học. 
Cậu ta thường để dành tiền để mua những món quà nhỏ gửi 
tặng bố mẹ và các em nhân ngày sinh nhật của họ. Đặc biệt 
Riêman đã tự mình phát minh và làm ra cuốn lịch uĩnh cửu 
để tặng bố mẹ khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Năm 19 
tuổi Riêman vào học trường Đại học Tổng hợp Gớttinghen. 
Khi học trung học, ông hiệu trưởng Smanfus nhận thấy năng 
tực toán học của Riêman; đã cho phép người học trò nho này 
sử dụng thư viện gia đình của ông và theo học đều đặn giáo 
trình toán học. Ông hiệu trưởng đã cho Riêman mượn cuốn 
sách toán “Lý thuyết số” của Logìăngdrơ dày 859 trang. Chỉ 
sau 6 ngày, Riêman trả lại sách. Khi ông này hỏi anh đã đọc 
xong chưa; thì Riêman đã khiêm tốn trả lời rằng đây là một 
cuốn sách rất hay và anh đã hoàn toàn hiểu. 

Logiängdrơ đã lập nên một công thức, để tính gần dúng các 
số nguyên tố nhỏ hơn một số cho trước, đến lượt Riêman chỉ 
trong 8 trang đã nghiên cứu vấn đề một cách tổng quát, đăng 
trong tạp chí hàng tháng của Viện Hàn lâm Đức (tháng 11 năm 
1859) dưới đầu để “Về số các số nguyên tố nhó hơn một đại 
lượng cho trước” nhằm tìm ra một công thức cho số các số nguy: ên 
tố nhỏ hơn n. Vì thế Riêman đã phải nghiên cứu những chuỗi 
vô hạn dạng тазе tay tra trong đó s là số phức dạng 
u + iv (u và v là những số thực nguyên với i= /-1). 

Đầu tháng 11 năm 1851, Riêman trình bày luận án tiến sĩ 
“Những nguyên lý của một lý thuyết tổng quát uê các hàm số 
của một biến phức” cho nhà toán học Gauxơ, được Gauxơ cho 


197 


VNMATH.COM 








là một sự đóng góp quý báu cho toán học hiện đại của một 
nhà toán học trẻ 2ð tuổi. Ông nhận xét: “Luận án chứng tỏ tác 
giả да dày công nghiên cứu sâu sắc, chứng tò một đầu óc sáng 
tạo, thực sự toán học và có tính độc đáo phong phú. Luận án 
trình bày rõ ràng và súc tích với nhiều đoạn rất đẹp; chẳng 
những thỏa mãn nhũng doi hỏi của một luận án tiến sĩ mà 
còn vượt xa đòi hỏi cần thiết...” 

Ngày 10-6-1854, Riêman trình bày Бап báo cáo “Về những 
giá thiết làm cơ sớ cho hình học” sau một thời gian nghiên 
cứu ngày đêm để làm sao nội dung cho dễ hiểu để những 
người ít hiểu biết toán học cũng nắm được. 

Bản báo cáo khoa học này của Riêman đã làm cho Gauxơ 
vô cùng thích thú và không ngờ rằng một đề tài khó như vậy 
lại được một thanh niên trẻ nghiên cứu thành công. 

Sau khi được bổ nhiệm làm giáo sư, Riêman mới nghĩ đến 
chuyện xây dựng gia đình với cô Elidơ Kôc - bạn gái của các 
em gái ông – vào tuổi 36. Ngày 20-7-1866, Rieman tù giã соі 
đời khi ông mới 39 tuổi. 

Hình học Riêman là hình học phi-Ơclit, nhưng không giống 
hình học của Lôbasepxki và của Bôlyai. Ông cho rằng môn 
hình học mới của ông sẽ có một tầm quan trọng trong khoa 
học, gây nên một cuộc cách mạng trong tư duy khoa học cho 
các nhà khoa học nói chung và các nhà toán học nói riêng. 


198 


VNMATH.COM 





SALƠ 
(MICHEL CHASLES) 


Khi học đến uecto ta vẫn thường vận dụng Аё thuc Salo 
АС = AB + BC , đối với ba điểm А, B,C trên một trục. 

Salo là nhà toán học Pháp sinh ngày 15-11-1793, là viện sĩ 
Viện Hàn lâm Khoa học Pari (năm 1851), viện sĩ danh dự 
Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (năm 1861), viện sĩ các Viện 
Hàn lâm Brúexen và Beclin và là hội viên của nhiều hội khoa 
học ô châu Âu và châu Mi. 

Sau khi tốt nghiệp trường trung học ông vào học Trường 
Đại học Bách khoa Pháp. Đến năm 1841 ông bắt đầu hoạt 
động khoa học và giáo dục, trở thành giáo sư môn chế tạo 
máy của Trường Đại học Bách khoa. Đến năm 1846 ông công 
tác tại Trường Đại học Xoócbon. 

Trong toán học, Salo đã nêu ra một hướng mới trong cuốn 
“Giáo trình Hình học cao cấp” (1852). Ngoài ra ông còn nghiên 
cứu về lịch sử toán học với cuốn “Khái quát vê lịch sử phát 
sinh uà phát triển các phương pháp hình học”, xuất bản năm 
1837. Cuốn này đã được giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa 
học Вгисхеп (Bỉ). Ông mất ngày 18 tháng 12 năm 1880. 


199 


VNMATH.COM 


TALET 
(THALÈS) 


CÂU CHUYÊN TALET NGÃ XUỐNG GIẾNG 


Mọi người chúng ta đều biết đến định 
lí Talet trong hình học phẳng và trong 
hình học không gian. Talet là nhà toán 
học và thiên văn học cổ Hi Lạp sống 
khoảng năm 625 đến năm 547 trước 
Công nguyên. Thời niên thiếu ông sống 
ở Ai Cập và đã học được nhiều kiến thức 
khoa học khác nhau. Trở về tổ quốc, ông đã tham gia thành 
lập trường phái triết học. 





Talet là một trong bảy nhà thông thái mà về thực chất 
không phải là nhà bác học, họ là những nhà hoạt động chính 
trị, nhà làm ra luật pháp. Sự thông thái của ông mang tính 
triết học, ông đã đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn gốc sự vật và 
đã nêu lên thuyết: “mọi sự vật đều xuất phát từ nước”. Platông 
có kể lại rằng: Một hôm trong khi quan sát ngôi sao, Talet đã 
ngã xuống giếng. Một cô nô lệ rất đẹp đã cười vào mũi ông 
“ông ta muốn biết những gì xảy ra ở trên trời nhưng những gì 
ở dưới chân ông ta thì ông ta lại không nhìn thấy!” 


200 


VNMATH.COM 





Nhưng đừng nên dựa vào câu chuyện buôn cười trên để 
nghỉ ngờ rằng Talet là một con người đãng trí, toàn mơ chuyện 
viễn vông. Thực tế, ông hiểu rất rõ thế giới mà mình đang 
sống. Người ta Кё lại rằng: ông đã kiếm được rất nhiều tiền 
bằng cách buôn bán dầu ô-liu rất gioi, ông lại buộc mọi người 
phải đào một con sông rất lớn để có thể đưa một đoàn quân đi 
qua một cách thuận lợi. Trong mọi trường hợp, ông đều có 
những lời khuyên xác đáng đối với đồng bào của mình trong 
cách xử thế. 

Một ví dụ khác chứng tỏ sự thông thái của ông trong thực 
tế. Ông đã khuyên những người di biển định phương hướng 
theo chòm sao Tiểu hùng tỉnh mà không theo chòm sao Đại 
hùng tỉnh. 

Trong lịch sử thiên văn ông cũng là người đầu tiên phát 
hiện ra nhật thực ngày 25 tháng 5 năm 585 trước Công nguyên. 

Như vậy; Talet không chỉ là một nhà lí luận, một nhà triết 
học mà còn là một con người có đầu óc dân tộc và đầu óc thực 
tế. Nói cách khác, Talet là một nhà thông thái với đầy đủ ý 
nghĩa của nó. 


NHỮNG ЮЙ TALET ĐÃ PHÁT HIỆN ĐẦU TIÊN TRONG HÌNH HỌC 
Talet là người đầu tiên đã chứng minh rằng đường kính 
chia đường tròn thành hai phân bằng nhau. 
Ông cũng đã nêu lên mệnh dë về các góc о đáy bằng nhau 
trong tam giác cân. 


201 


VNMATH.COM 


в Ông đã phát hiện ra rằng hai đường 
thẳng cắt nhau tạo thành những góc bằng 
nhau, nhưng không chứng minh. 

я D Vë định lí hai tam giác bằng nhau khi 
có một cạnh bằng nhau Кё với hai góc bằng 
nhau từng đôi một, Talet đã nêu lên nhận 
xét có thể áp dụng định lí này để xác định 

И khoảng cách giữa các con tàu trên biển cả. 

Ông đã làm như thế nào? 

Để xác định khoảng cách từ điểm A đến điểm B không thể 
tới được thì trên mặt phẳng kẻ đường vuông góc AC với AB, 
độ dài AC lấy tùy ý, rồi chia đôi AC tại D. Từ C kẻ đường 
vuông góc CE với AC theo đường ngược với hướng của AB sao 
cho ba điểm E, D, В thẳng hàng. Như thế ta có độ đài СЕ 
bằng độ dài AB chưa biết (H.34). 

Để chứng minh điều này phải áp dụng định If về tam giác 
bằng nhau và góc đối dinh bằng nhau đã nêu ở trên. Đó là 
phương pháp mà Talet đã áp dụng. 

Ông cũng là người đầu tiên nêu lên đường tròn ngoại tiếp 
tam giác vuông và góc nội tiếp trong nửa đường tròn là góc 
vuông. 


202 


'VNMATH.COM 


VÂYƠSTRAXƠ 
(KARL WILHELM THEODOR. WEIERSTRASS) 


Năm 1855, năm nhà toán học Đức 
Gauxơ mất, đánh dấu mốc liên hệ 
cuối cùng giữa những nhà toán học 
Đức sau đây với những nhà toán học 
lớn của thế kỷ trước: Năm dó 
Vâyostraxơ 40 tuổi, Riêman 29, 
Đêdokin 24, соп Cănto mới là cậu 
bé 10 tuổi. Nhưng họ đã tiếp tục 
truyền thống tốt đẹp của Gauxơ mà 





Vâyostraxơ lúc đó là người nổi tiếng nhất. 
Vâyostraxơ là người đã nêu lên định lý mang tên ông: 
“Nếu day số (а,) đơn điệu và bi chặn thì nó ¿ó giới han.” 
Cùng với Dëdokin, ông đã nghiên cứu về số vô tỉ và vấn аё 
liên tục. Công trình của hai người đã đánh dấu thời hiện đại 
của giải tích (phép tính vi tích phân, lý thuyết hàm số một 
biến phức, lý thuyết hàm nhiều biến thực). 
Vâyostraxơ sinh ngày 31 tháng 10 năm 1815 ở Ôttenphen 
nước Đức. Sau khi ra đời được một thời gian, cậu bé Vâyœstraxơ 


203 


VNMATH.COM 





theo gia đình đến Oetphali, cha ông lúc đó là công chức hải 
quan. Trong làng không có trường học nên lúc 14 tuổi ông được 
gửi đi học ở một tỉnh cạnh đó. Nhờ tư chất thông minh ông trở 
thành một học sinh xuất sắc trong tất cả môn học, đặc biệt 
đứng đầu liên tục về các môn tiếng Đức, tiếng La tỉnh, Hy Lạp 
và toán. 

Điều lạ lùng là Vâyostraxơ không thích âm nhạc, hai chị 
đem em đi nghe hòa nhạc thì em ngồi ngủ trong nhà hát lớn! 

Người thầy giáo toán đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp toán 
học của Vâyostraxơ là Gudeman. Khi đã trở thành nổi tiếng; 
ông vẫn luôn nhớ đến công ơn thầy Guđeman và luôn ca ngợi 
thầy trong những cuộc hội thảo lớn. 

Năm 26 tuổi, ông đã thi để lấy bằng giáo sư. Cả thi viết lẫn 
thi vấn đáp, ông được 6 tháng chuẩn bị ba báo cáo về các đề 
tài do giám khảo đặt ra. Ông đã thành công. Vừa dạy học vừa 
nghiên cứu, ông là một mẫu mực về tự học, nghiên cứu và làm 
việc không kể ngày đêm, say sưa và cần mẫn. 

Đặc biệt, ông nghiên cứu các tác phẩm của Abel. Đến khi 
ông tro thành nhà toán học giải tích nổi tiếng và giáo sư toán 
học lừng danh của châu Âu, lời khuyên đầu tiên và cuối cùng 
đối với sinh viên của ông là: “Hãy đọc Abel!”. Ông ấy khâm 
phục nhà toán học Na Uy này và thường nói: “Abel! Con người 
sung sướng!” hoặc “Abel đã làm những điều bất tử, có tác dụng 
lớn lao đến nën khoa học của chúng ta”. 


Tất cả công trình của Vâyostraxơ về giải tích là một sự 


204 


VNMATH.COM 





nghiệp to lớn. Một phong trào của thế kỷ 19 duoc dây lên là 
“số học hóa gidi tích” đo ông là người mỡ đầu. 

Hè năm 1853, Vâyơstraxơ lúc đó 38 tuổi, về nghĩ hè với bố 
đã tranh thủ viết một tác phẩm về hàm số Abel và được công 
bó trong tạp chí của Đức năm 1854. Một sự kiện khá thú vị đã 
xảy ra trong thời gian này. Một buổi sáng sớm, ông hiệu trưởng 
nghe tiếng ồn ào từ lớp học của Vâyostraxơ. Ông đến ngay 
lớp thì không thấy thầy giáo đâu cả! Ông vội đến nhà thầy 
giáo thì thấy Vâyostraxơ đang ngồi ở bàn làm việc, den đang 
thắp sáng, các rem cửa đóng. Ко ràng thầy giáo đã làm việc 
suốt đêm và không thấy rằng trời đã sáng. Khi ông hiệu trưởng 
báo là trời sáng đã lâu và cho biết lớp học đang ồn ào vì vắng 
thầy giáo thì Vâyostraxơ trả lời ngay là ông đang trên đường 
khám phá một điều quan trọng có tác dụng lớn trong thế giới 
khoa học, đo đó không thể đừng công việc được. 

Không ai nghĩ được rằng tác phẩm nổi tiếng này đã gây 
chấn động lớn trong giới khoa học Đức lại ra đời đưới ngòi 
bút của một thầy giáo của một trường làng; mà ở Beclin không 
ai biết đến trường làng này. Thật là kỳ diệu! 

Khi tác phẩm га đời, б trường Đại học Tổng hợp Koơnichbe 
mọi người hết sức thán phục và trường đại học này đã trao 
cho ông bằng tiến sĩ danh dự và cử người về tận trường làng 
để trao bằng. Bộ trưởng bộ Giáo dục Đức lập tức cho ông 
được nghỉ phép 1 năm để tiếp tục theo đuổi công trình khoa 
học. 


Tất са những sự kiện này không hề làm cho Vâyơstraxơ 


205 


VNMATH.COM 





mất đi tính khiêm tốn sẵn có, ông rất cảm động và rất biết. ơn. 
Thật là một nhà giáo, một nhà toán học hiếm có. Sau đó ông 
được bổ nhiệm làm giáo sư toán học ở trường Bách khoa Hoàng 
gia tại Beclin ngày 1-7-1856, rồi mùa thu năm đó ông lại 
được cử làm giáo sư ở trường Đại học Tổng hợp Beclin và 
được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Beclin. 


206 


VNMATH.COM 


VIET 
(ERANSÇOIS VIÈTE) 


Học về phương trình bậc hai, chúng 
ta đều biết đến định lí Viet: 
“Nếu phương trình bậc hai: 
ах? + bx + c =0 có nghiệm thì tổng 
b 
ой tích các nghiệm là: x; + x; = г 


a с 
оа xx, = — 
а 





Đối uới phương trình bậc ба: 


ах? + bx2 +сх +d =0 thì giữa ba nghiệm của nó ta có các hệ thuc: 


Xi +X, +X% =—— 


c 
ХХ) + ХХ} +X;X; = — 

а 
а» 


РХ 


Viet là nhà toán học người Pháp của thế kỉ thứ 15, sinh 
năm 1540 và mất năm 1603. Ông được mệnh danh là người cha 
của cách dùng chữ thay số trong đại số. Ông đã nghiên cứu sâu 


207 





VNMATH.COM 


về phương trình đại số dưới dạng tống quát và đã lập ra mối 
liên hệ giữa các hệ số và nghiệm của phương trình bậc hai như 
đã nêu ở trên. 

Viet là một luật sư và nhà hoạt động chính trị. Ông đã 
tùng giúp Vua Hăng-ri П và Vua Hăng-ri IV của Pháp với 
tư cách cố vấn. 

Khi làm việc trong triều, Viet đã tó ra là một chuyên gia 
đầy tài năng trong việc giải mã các mật thư của quân Tây Ban 
Nha trong cuộc chiến tranh chống nước Pháp. Cần nhấn mạnh 
rằng chính nhờ các mật thư với cấu trúc các chữ số phúc tạp 
mà quân đội Tây Ban Nha đã liên hệ được với những kẻ chống 
lại vua Pháp, thậm chí ngay trên đất Pháp. Những mật thư 
này hầu như không thể đoán được. 

Sau nhiều ngày đêm vất vả tìm “chìa khóa” để giải các mật 
thư trên nhưng không kết quả, Vua Hăng-ri IV đã phải nhờ 
cậy tới tài năng của Viet. 

Ông đã làm việc ngày đêm trong suốt hai tuần lễ để hoàn 
thành nhiệm vụ nhà vua giao cho. Viet đã đoán được bí mật 
của các chữ số Tây Ban Nha phức tạp đó. Sau đó Vua Hăng-ri 
IV đã coi ông là cố vấn tin cẩn. 

Nhờ việc giải mã các mật thư mà quân Pháp đã liên tiếp 
chiến thắng. Quân Tây Ban Nha vô cùng ngạc nhiên không 
hiểu vì sao quân Pháp lại có thể đảo ngược thế cờ trong các 
trận đánh như vậy. Cuối cùng nhờ những nguồn tin bí mật; 
quân Tây Ban Nha biết được rằng những chữ số trong mật 
thư không còn bí mật đối với quân Pháp và người có công 


208 


VNMATH.COM 


trong việc giải mã là Viet. Quân đội Tây Ban Nha đã tuyên bố 
Viet là kë thù không đội trời chung và tuyên án vắng mặt nhà 
bác học tội bị thiêu trên dàn lửa. Tuy nhiên chúng không 
thực hiện được điều đó. 

Viet chẳng những quan tâm đến đại số mà còn say sưa 
nghiên cứu cả hình học và lượng giác. Toàn bộ công trình 
nghiên cứu về toán của ông đã được xuất bản năm 1579. 

Giống như nhiều nhà bác học nổi tiếng, Viet là người rất 
có năng lực làm việc. Trong phần lớn cuộc đời của ông, Viet 
đã hoạt động về pháp luật. Về toán; ông say mê nghiên cứu 
các tác giả thời cổ và có thể ngôi tại bàn làm việc suốt 3 ngày 
đêm. 


209 


VNMATH.COM 


ZÊNÔNG 
(ZENON) 


Chúng ta biết đến Zênông qua nghịch lý nổi tiếng thường 
gọi là “nghịch lý Zênông”: thân Asin không đuổi kip соп rùa. 

Thần Asin, trong thần thoại cổ Hy Lạp, biểu hiện lòng dũng 
cảm và sự nhanh nhẹn. Nhưng nhà triết học cổ Hy Lạp Zênông 
(495 -435 trước Công nguyên) đã đưa ra lý luận chứng tỏ Asin 
không đuổi kịp con rùa. Asin chạy theo con rùa đang đi phía 
trước mà không thể nào đuổi kịp rùa vì trước tiên Asin phải 
đến được vị trí mà rùa bắt dâu đi. Khi Asin đến nơi thì rùa đã 
đi rồi và như thế rùa luôn ở phía trước Asin. Cứ lặp di lặp lại 
lý luận này thì Asin cần vô số thời gian, tức là không đuổi kịp 
con rùa. 

Sau này nhà toán học Acsimet (thế kỷ 3 trước Công 
nguyên) đã phản bác lý luận này của Zênông, vì sai lầm của 
Zênông là cho rằng tổng của vô số số dương bằng + œ, điều 
không thể xảy ra đối với tổng các số hạng của một cấp số 

2 ` u е Я ¿ 
nhân lùi vô hạn. (tổng này bằng Ta với u, là số hạng dâu 


tiên của cấp số nhân lùi với lql < 1). 


210 


VNMATH.COM 





Ngoài nghịch lý về Asin không đuổi kịp con rùa, Zênông 
còn đưa ra một nghịch lý nữa mà các nhà triết học đương thời 
không thể nào bác bỏ được. 

Nghịch lý thú hai са Zênông: chuyển động không thế bắt 
dâu bao giờ. Mọi chuyển động đều không thực hiện được vì 
cái gì chuyển động cũng phải đến trung điểm của đoạn đường 
đi, trước khi đến đầu kia; nhưng trước khi đến trung điểm 
thì phải đến một phần tư đoạn đường và cứ như thế cho tới vô 


hạn, vậy chuyển động không thể bắt đầu bao giờ. 


211 


VNMATH.COM 


INOS 'HLVINNA 





MỤC LỤC 


ABEL (NIELS HENRIK ABEL) 

АСЅІМЕТ (ARCHIMÈDE) 

APÔLÔNIUT (APOLLONIUS) 

BECNULI (BERNOULLI) 

BƠDU (ETIENNE BEZOUT) 

BUN (GEORGES BOOLE) 

BUNHIACÔPXKI (VICTOR IAKOVLEVITCH BOUNIAKOVSKI) 
CANTO (GEORGE FERDINAND LOUIS PHILIPPE CANTOR) 
CÔSI (AUGUSTE LOUIS CAUCHY) 

ĐÊCAC (RENÉ DESCARTES) 

ĐÊĐƠKIN (JULIUS WILHELM RICHARD DEDEKIND) 
ĐIÔPHĂNG(DIOPHANTE) 

ĐIRICLÊ (PETER DIRICHLET) 

FECMA (PIÈRRE FERMAT) 

FIBÔNAXI (LEONARDO FIBONACCI) 

FURIÊ (JEAN BAPTISTE JOSEPH FOURIER) 

GALOA (EVARISTE GALOIS} 


VNMATH.COM 


GAUXƠ (CARL FRIEDRICH GAUSS) 
НАМІМТОМ (WILLIAM ROWAN HAMILTON) 

HÉRÓNG (HÉRON) 

HIPÔCRAT (HIPPOCRATE) 

KUMME (ERNEST EDOUARD KUMMER) 

LAGRĂNG (JOSEPH LOUIS LAGRANGE) 

LEBNIT (WILGHEN LEIBNITZ) 

LÔBASEPXKI(NICOLAI IVANOVITCH LOBATCHEVSKY) 
MÊNÊLAUT(MENELAÙS) 

МӦМӘЈО (GASPARD MONGE) 

NIUTON (ISAAC NEWTON) 

ƠCLIT(EUCLIDE) 

OLE (LÉONARD EULER) 
ORATÔTXTEN(ERATOSTHÈNE) 

PATXCAN (BLAISE PASCAL) 

PITAGO (PYTHAGORE) 

POATXÔNG (SIMON DENIS POISSON) 
POĂNGCARÊ (HENRI POINCARÉ) 

PÔNGXCLÊ (JEAN VICTOR PONCELET) 

RIÊMAN (GEORGES FRIEDRIC BERNARD RIEMANN) 
SALƠ (MICHEL CHASLES) 

TALET(THALÈS) 

VÂYƠSTRAXƠ (KARL WILHELM THEODOR WEIERSTRASS) 
МЕТ (FRANÇOIS МІЁТЕ) 

ZÊNÔNG (ZÉNON) 


214 


167 
175 
188 
190 
194 
196 
199 


207 
210 


VNMATH.COM 


DANH NHÂN TOÁN HỌC THẾ GIỚI 


LÊ HẢI CHÂU 
Chịu trách nhiệm xuốt bán : LÊ HOÀNG 
Biên tập : — YẾN СА 
Bìa :— THIÊN ÂN 
Sửa bán in : — KIẾN QUỐC 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
1618 Lý Chính Thắng - Quân 3 - Thònh phố Hó Chí Minh 
ÐT: 9316289 - 9317849 - 931621 1 - 8465595 - 8465596 





VNMATH.COM 





In 1000 cuốn, khổ 14х20ст, tại Xí nghiệp in Nguyễn Minh 
Hoàng, số 100 Lê Đại Hành, P.7, Q.11, TP. HCM. ĐT : 8555812. 
Số đăng ký kế hoạch xuất bán 1133/137. Do Cục xuất bản cấp 
ngày 27-9-2000 và giấy trích ngang KHXB số 329/2001. In xong 
và nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2002. 


VNMATH.COM 


